ĐỨC PHẬT CỦA CHÚNG TA 
Thích Minh Châu 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ân hành, 
1995 


Mục lục 


Lời nói đầu 

Lịch sử Đức Phật Thích Ca 

Lịch sử Đức Phật Thích Ca (Tiếp Theo) 
Đức Phật của chúng ta 

Đạo Phật và chữ Hiếu 

Đạo đức trong nếp sông người Phật tử 


Lời nói đầu 


Lịch sử đức Phật Thích Ca là lịch sử một con 
người, nhờ công phu tu tập bản thân, đã trở 
thành một con người hoản thiện, một bậc 
Thánh giữa thế gian; "con người vĩ đại nhất 
sinh ra ở đời này" nếu dùng lại lời của nhà thi 
hào Ấn độ Tagore. 


Bằng cuộc đời của Ngài, và bằng những lời 
dạy của Ngài được kết tập lại trong ba tạng 
kinh điển, đức Phật đã khai thị cho loài người 
biết rằng, bất cứ một người nảo, với sự nỗ lực 
của bản thân, đều có thể vươn lên tới đỉnh cao 
nhất của giác ngộ và giải thoát, như chính đức 
Phật vậy. 


Có thể nói, không có một tôn giáo nào, một hệ 
tư tưởng nào đề cao con người và đặt niềm tin 
vào con người như là đạo Phật. Tính nhân bản 
tuyệt vời của đạo Phật chính là ở chỗ đó. 


Tránh mọi điều ác, làm mọi điều lành, gột 
sạch nội tâm để trở thành bậc Thánh, một con 
người hoàn thiện, về đức hạnh và trí tuệ, mỗi 
người chúng ta đều có khả năng và bổn phận 
thực hiện lời dạy đó. Đây là bức thông điệp 
mà đức Phật đã trao cho loài người chúng ta, 
cho mỗi người chúng ta. Đó là ý nghĩa chân 
chính của nhân sinh, giá trị chân thực của cuộc 
sông. Không thê có ý nghĩa nhân sinh nào cao 
quí hơn, khích lệ hơn đối với cuộc sống chúng 
ta hiện nay. 


Chúng tôi từ lâu vẫn cho rằng đời sống của 
đức Phật Thích Ca, trong nét đại cương cũng 
như chỉ tiết đều thể hiện và truyền đạt một 
cách vô cùng sinh động lời dạy đó của đức 
Phật. Tin tưởng ở đức Phật, đảnh lễ Ngài và 
niệm danh hiệu Ngài, chủ yếu là để học tập 
Ngài về cả hai mặt đức hạnh và trí tuệ, dù chỉ 
là trong muôn một. Người nào tuy ở xa Phật, 
nhưng sông có giới hạnh, theo lời Phật dạy, thì 
cũng như sông gân Phật. Người nào tuy sông 
bên cạnh Phật, nhưng sống không có giới 
hạnh, thì cũng không khác gì ở cách xa Phật 
muôn trùng. 


Những người Phật tử Việt Nam chúng ta, tuy 
sông cách thời đức Phật 2500 năm, nhưng hãy 
giữ vững niềm tin rằng chúng ta vẫn sống bên 
cạnh đức Phật nên chúng ta sống có giới hạnh, 
theo đúng lời dạy trong con đường đạo tắm 
nhánh (Bát chánh đạo). 


Sông trong vũ trụ này, được làm người là 
chuyện khó. Đức Phật nói răng: "được làm 
người khó như một con rùa chột mắt, cứ mỗi 


trăm năm mới ngóc đầu lên khỏi mặt biển một 
lần, và tìm cách chui đầu vào lỗ nhỏ của một 
khúc gỗ trôi lềnh bềnh trên mặt nước, bị gió 
Đông, gió Tây, gió Nam, gió Bắc thôi trôi dạt 
hết phương này đến phương khác". Được làm 
cũng khó như con rùa chột mắt đó muốn chui 
qua được lỗ nhỏ của khúc gỗ như thế. Trong 
kinh Tương Ưng V, đức Phật đã dạy: "Ví như 
này các Tỳ kheo, một người quăng một khúc 
gỗ có một lỗ hồng vào biển lớn. Tại đấy có 
con rùa mù, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần. 
Các ngươi nghĩ thế nảo, này các Tỳ kheo. Con 
rùa ây, sau môi trăm năm, nôi lên một lần, có 
thể chui cổ vào khúc cây có một lỗ hồng hay 
không?" 


"Năm khi mười họa may ra có thê được, bạch 
Thê Tôn, sau một thời gian dài". 


"Ta tuyên bố rằng còn mau hơn, này các Tỳ 
kheo, là con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi 
lên một lần, có thê chui cỗ vào khúc gỗ có lỗ 
hồng ấy. Còn hơn kẻ ngu, khi một lần đã rơi 
vào đọa xứ, đề được làm người trở lại. Vì cớ 


sao? Vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh 
hành, thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đấy, này 
các Tỳ kheo, chỉ có ăn thịt lẫn nhau, và chỉ có 
kẻ yếu bị ăn thịt.." (Tương Ưng V, 485) 


“Thật khó được vậy, này các Tỳ kheo, là được 
làm người. Thật khó được vậy, này các Tỳ 
kheo, là được Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A 
la hán, Chánh đắng giác, thật khó được vậy, 
nảy các Tỳ kheo, là Pháp và Luật này do Thế 
Tôn thuyết giảng, chiếu sáng trên 

đời." (Tương Ưng V, 450 - 460). 


Đức Phật xuất hiện ở đời cũng là chuyện khó 
như thế. Pháp và Luật được đức Phật truyền 
bá ở đời cũng là chuyện khó như thế. Chúng ta 
có ba cái may mắn hiếm có là được sống làm 
người, được biết đức Phật Thích Ca và Pháp, 
Luật do đức Phật dạy, ấy thế mà chúng ta lại 
không biết tranh thủ tối đa ba cái may mắn đó 
hay sao? Chúng ta lại có thể sống không giới 
hạnh, trái với lời Phật dạy, để rồi bị nghiệp ác 
lôi cuốn vào những cõi sông khác thấp hơn, 
khổ hơn cõi người, và cuối cùng phải phấn 


đâu trở lại làm người như con rùa chột mắt 
trong câu chuyện ví dụ của đức Phật hay sao? 


Rất mong quý vị Phật tử suy ngẫm về bài học 
của lịch sử Đức Phật, về ảnh dụ con rùa chột 
mắt chơi vơi trên đại dương, về ý nghĩa của 
nhân sinh, về giá trị chân thực của cuộc sông, 
vỀ cuộc sông hiện thực này của mỗi chúng ta, 
làm sao để cho cuộc sống đó thật sự an lạc, 
hướng thượng, lợi cho mình, lợi cho người, lợi 
cho đời, lợi cho Đạo. 


Nam mô Bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Tỳ kheo Thích Minh Châu 


Lịch sử Đức Phật Thích Ca 
Tỳ kheo Thích Minh Châu 


1. Thái tử TẤt Đạt Đa ra đời 

Vào ngày rằm tháng 4, năm 623 trước công 
nguyên tại vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni) gần 
thành Kapilavastu (Ca Tỳ La Vệ), một nơi. 
hiện nay là vùng biên giới giữa Nêpan và Ấn 
Độ, Đức Phật Thích Ca đã giáng sinh, làm 


Hoàng tử con vua Suddhodana (Tịnh Phạn) và 
Hoàng hậu Maha Maya (Ma Da). Vua 
Suddhodana trị vì một vương quốc nhỏ của bộ 
tộc Sakya (Thích Ca). 


Vì Hoàng hậu Maha Maya qua đời bảy ngày 
sau khi Thái tử sinh ra, cho nên Thái tử được 
bà dì Maha PaJapati Gotami (Maha Ba xà ba 
đề), trực tiếp nuôi nắng, dạy dỗ, còn người con 
trai của Bà dì là Nanda thì được giao cho các 
bảo mẫu nuôi dưỡng. 


Tên riêng của vị Phật tương lai là S1 Đác Ta 
(Tất Đạt Đa), tên giòng họ Ngài là Gotama 
(Cồ Đàm). Vì giòng họ nây thuộc bộ lạc Sakya 
(Thích Ca), cho nên sau nầy có danh hiệu 
Sakya Mumi (Thích Ca Mâu NI). Muni là bậc 
Thánh, Sakya Muni là bậc thánh thuộc bộ lạc 
Thích Ca. 


2. Đạo sĩ A Tư Đà và Thái tử 

Ngày Thái Tử S1 Đác Ta đản sanh là ngày hội 
vui lớn của toàn vương quốc. Dân chúng xa 
gần kéo về kinh đô Kapilavastu ăn mừng. Một 


vị Đạo sư già tên là Asita (A Tư Đà) cũng từ 
nơi ông tu hành trên núi Himalaya (Hy mã lạp 
sơn) đến cung vua để chảo mừng và xem 
tướng Thái tử. Gặp Thái tử, đạo sĩ Asita bỗng 
nhiên chắp tay vái chào với thái độ hết sức 
cung kính. Đạo sĩ tuy cuời mà vẻ mặt thoáng 
buôn. Được hỏi vì cớ sao, Đạo sĩ Asita trả lời 
là ông mừng vì Thái tử tương lai sẽ thành 
Phật, bậc giác ngộ và thượng, nhưng ông buồn 
vì ông tuổi đã quá cao, ắt phải qua đời mà 
không được vị Phật tương lai trực tiếp giáo 
huấn, giác ngộ. 


Trong kinh Sutta-Nipata (Kinh Tập, 101), có 
kể truyện đạo sĩ Asita đang tu trên núi Tuyết 
sơn, được chư Thiên mách bảo, bèn xuông 
núi, đến thành Kapilavastu xem tướng cho 
Thái tử. 


"Thấy Thái tử chói sáng 
Rực rỡ như vàng chói, 
Trong lò đúc nấu vàng, 
Được thợ khéo luyện thành 
Bừng sáng và rực rỡ, 


Với dung sắc tuyệt mỹ... 
Sam khi thấy Thải tử, 
Chói sảng như lửa ngọn, 
Thanh tịnh như sao Ngưu, 
Vận hành giữa hư không, 
Chói sảng như mặt trời, 
Giữa trời thu máy tạnh. 
An sĩ tâm hân hoan 

Được hý lạc rộng lớn”. 


Và đạo sĩ Asita nói là Thái tử tương lai sẽ tu 
chứng Phật quả, vì lòng từ thương xót chúng 
sanh mà truyên bá chánh pháp trên thê gian 
nây. 


“Thái tử này sẽ chứng, 

Tối thượng quả Bồ để 

Sẽ chuyển bánh xe Pháp, 
Thấy thanh tịnh tối thắng 
Vì lòng từ thương xói, 

Vì hạnh phúc nhiều người, 
Và đời sống phạm hạnh, 
Được truyền bá rộng rãi". 


Nhưng vì nghĩ mình đã già, không còn sống 
được bao lâu nữa, đê có thê trực tiêp nghe Đức 
Phật thuyêt pháp, cho nên đạo sĩ buôn và nói: 


“Thọ mạng ta ở đời, 

Còn lại không bao nhiêu, 

Đến giữa đời sống Ngài 

Ta sẽ bị mệnh chung. 

Ta sẽ không nghe Pháp, 

Bậc tỉnh cần vô tỷ, 

Do vậy ta sẵu não, 

Bất hạnh và khổ đau..." (Kinh Tập, 103) 


3. Cuộc sống của Thái tử trong thời niên 
thiếu 

Thái Tử Si Đác Ta được nuôi nắng, dạy dỗ, 
giáo dục một cách toản diện về hai mặt: văn 
chương và võ ngÌhệ. 


Khi Thái tử lên bảy tuổi, những thầy giáo giỏi 
nhất trong xứ được mời đến hoàng cung dạy 
cho Thái tử các môn học thế gian như Thanh 
minh (ngôn ngữ học và văn học), Công xảo 
minh (Công kỹ nghệ học), Y phương minh 


(môn học chữa bịnh), Nhân minh (Luận lý 
học), và Nội minh (Đạo học). Về Đạo học, 
Thái tử được dạy về 4 sách Thánh Veda, là các 
sách Thánh của Bà la môn giáo. Sách kế rằng: 
chỉ trong khoảng thời gian từ 7 đến 12 tuổi, 
Thái tử đã học thông thạo 5 môn học trên và 4 
sách Thánh Veda. Đến năm 13 tuổi, Thái tử 
học võ thuật, theo truyền thống giòng giõi 
đăng cấp võ tướng (Ksatryas, Sát đề ly). Nhờ 
có sức khỏe phi thường, Thái tử học môn võ gì 
cũng giỏi; về môn bắn cung, sách kể rằng, 
trong một cuộc hội thi, Thái tử đã bắn một mũi 
tên xuyên 7 lớp trống đồng, trong khi người 
giỏi nhất tại cuộc thi chỉ băn xuyên được ba 
lớp trống đồng. 


Vào tuổi 16, Thái tử cưới công chúa 
Yasodhara (Da du đà la), đồng lứa tuổi với 
Thái tử. Và trong gần 13 năm, sau ngày cưới, 
Thái tử sống một cuộc đời hạnh phúc trong 
nhung lụa, vô tư, không biết gì tới mọi nỗi khổ 
và bất hạnh ở đời. Về quãng đời ấy của Ngài, 
Đức Phật kể lại như sau với các Tỷ kheo, đệ tử 
của Ngài: 


"Này các Tỷ kheo, Ta được nuôi dưỡng tế nhị, 
quá mức tế nhị. Trong cung của Phụ vương Ta, 
các hồ nước được xây lên, trong một hỗ có 
hoa sen đỏ, trong một hồ có hoa sen trắng, tất 
cả đều phục vụ cho Ta. Không một hương 
chiên đàn nào Ta dùng, này các Ty kheo, là 
không từ Kasi đến. Bằng vải Kasi là khăn của 
Ta, này các Tỳ kheo, bằng vải Kasi là áo cánh, 
bằng vải Kasi là áo lót, băng vải Kasi là áo 
khoác ngoài. Đêm và ngày, một lọng trắng 
được che trên đầu Ta để tránh xúc chạm lạnh, 
nóng, bụi, cỏ hay sương. Này các Tỳ kheo, ba 
lâu đài được xây dựng cho Ta, một cái cho 
mùa đông, một cái cho mùa hạ, một cái cho 
mùa mưa. Và Ta, này các Tỳ kheo, tại lâu đài 
mùa mưa, Ta được các vũ nhạc công đờn, múa 
hát xung quanh Ta..." (Tăng Chi I, 16T - 162). 


4. Quyết tâm xuất gia tầm đạo 

Thế nhưng, với thời gian, do năng, khiếu suy 
tư sâu sắc và lòng thương người bẩm sanh, 
Thái tử không thể nào cam tâm một mình sống 
mãi trong nhung lụa, giữa một xã hội bất công, 
một thế giới đau khổ. Thái tử sớm giác ngộ về 


tính tạm thời, tầm thường của hạnh phúc vật 
chất thế gian và có ý chí xuất gia cầu đạo giải 
thoát, tìm ra con đường cứu vớt chúng sanh ra 
khỏi già, đau, chết và mọi nỗi bất hạnh khác 
của đời người. 


Một ngày nọ, Thái tử đi ra ngoài thành dạo 
chơi và lần đầu tiên trong đời được tiếp xúc 
với những sự thật đen tối và đáng sợ: Thái tử 
lần lượt gặp một người già yếu, một người 
bệnh tật, một xác chết và cuối cùng là một vị 
tu sĩ với dung sắc giải thoát, khoan thai đi trên 
đường. Thái tử nghiệm thấy mình dù là Thái 
tử con vua, cũng không thể thoát khỏi cảnh 
già, đau, và chết; những hình ảnh siêu thoát 
của vị Tu sĩ đã giúp Thái tử sớm thấy được 
con đường dẫn đến giác ngộ, vĩnh viễn khắc 
phục mọi nỗi khổ đau và bất hạnh của đời 
người, con đường dẫn tới cõi Niết bàn bắt tử. 


Từ đó, Thái tử nuôi dưỡng quyết tâm từ bỏ gia 
đình, xuất gia cầu đạo. Nhưng, một tin đến, 

khiến Thái tử không vui: công chúa Yasodhara 
mới hạ sinh một con trai. Thái tử nói: "Một trở 


ngại (ràhu) đã được sanh, một ràng buộc đã 
xãy ra". Nhân đó, ông nội, vua cha 
Suddhodana đặt tên cháu là Ràhula (La hâu 
la). 


5. Sự từ bỏ vĩ đại 

Lâu đài, cung điện không còn là nơi ở thích 
hợp nữa cho Thái tử, lòng nặng chĩu tình 
thương chúng sanh chìm đắm trong bê khổ và 
Thái tử cảng thêm quyết tâm xuất gia cầu đạo, 
tìm con đường cứu khổ cho muôn loài. Thế rồi 
vào một đêm Thái tử ra lệnh cho người nô bộc 
trong thành là Channa (Xa nặc) thắt con ngựa 
Kantaka (Kiên trắc). Trước khi xuất phát, Thái 
tử đi dọc theo hành lang nội cung, đến trước 
phòng công chúa Yasodhara (Da du đà la) và 
người con trai đang ngủ thiếp. Thái tử hé cửa 
nhìn vào, Thái tử rất yêu thương người vợ và 
con trai của mình, nhưng đối với nhân loại đau 
khổ bất hạnh, lòng thương xót của Thái tử lại 
còn da diết hơn. Sau đó, Thái tử một mình lên 
ngựa ra đi, vượt khỏi hoàng thành, theo sau, 
chỉ có người nô bộc trung thành Channa. 


Ra đi, Thái tử từ bỏ tất cả, phụ vương, ngai 
vàng, vợ và con, cuộc sống đầy đủ và hạnh 
phúc của một hoàng tử. Không phải là sự hy 
sinh từ bỏ của một người già, đau ốm, một 
người nghèo, bệnh tật, ngán ngẫm cuộc đời, 
mà là sự hy sinh từ bỏ của một vị hoàng tử. 
đang tuôi thanh xuân, đang sống trong quyền 
quý giảu sang. Quả thật đó là một sự từ bỏ, hy 
sinh vĩ đại, có một không hai trong lịch sử loài 
nPƯưỜI. 


Năm ấy, Thái tử tròn 29 tuôi. Khi tới bờ sông 
Anomảà, Thái tử dừng lại, bỏ ngựa, cạo râu, 
tóc, trao y phục và đồ trang sức cho Channa, 
lệnh cho Channa trở về. Còn Thái tử một mình 
ra đi, với bộ áo màu vàng đơn giản của người 
tu sĩ, từ nay cuộc sông không nhà của người 
xuất gia cầu đạo. Ngài không nơi ở có định. 
Khi thì ngồi dưới bóng cây, khi thì nằm nghỉ 
qua đêm trong một hang đá. Chân không và 
đầu đề trần, Ngài đi bình thản giữa năng nóng 
cũng như trong sương đêm lạnh, tất cả mọi 
năng lực và ý chí của Ngài đều hướng tới lý 
tưởng cao cả tìm ra sự thật tối hậu, lý lẽ của 


sông và chết, ý nghĩa của nhân sinh, của cuộc 
đời, con đường dân tới giải thoát, cõi Niệt bàn 
bât tử. 


6. Đến học hai đạo sĩ Alara Kalama và 
Uddaka Ramaputta 

Thời bấy giờ, tình hình chính trị tại các xứ ở 
Ấn Độ khá ồn định, nhiều nhà tri thức lỗi lạc, 
xuất g1a tu đạo, trở thành đạo sư tâm linh với 
nhiều đệ tử theo học. Thái tử S¡ Đác Ta, trên 
đường đi tầm đạo, đã tới thụ giáo với hai đạo 
sư danh tiếng nhất thời bấy giờ là Alara 
Kalama và Uddaka Ramaputta. Cả hai người 
đều tu theo phép Du già và đều chứng được 
những cấp thiền định cao nhất thời bây giờ. 
Alara Kalama chứng được cấp thiền Vô sở 
hữu xứ, còn Uddaka Ramaputta thì chứng 
được cấp thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó 
là hai cấp thiền thuộc Vô sắc giới, hai cấp 
thiền cao nhất mà tu sĩ Du già thời bấy giờ 
chứng đạt được. 


Nhưng chỉ một thời gian ngắn tu học, Thái tử 
cũng dễ dàng đạt được hai cấp thiền nói trên, 


và được hai đạo sư mời ở lại, cùng với họ lãnh 
đạo chúng đệ tử. Thái tử biết rõ, các cấp thiền 
mà Ngài chứng được chưa phải là chân lý tối 
hậu, Niết bàn, sự chấm dứt sanh tử và mọi khổ 
đau. Cho nên, Ngài từ chối lịch sự, rồi lại lên 
đường tiếp tục cuộc hành trình cầu đạo của 
mình. Qua thực nghiệm, Ngài thấy chân lý tối 
hậu, Niết Bàn, chấm dứt mọi đau khổ của sinh 
tử luân hồi, không thể cầu được ở bên ngoài, ở 
bất kỳ một bậc Đạo sư nảo. Chân lý tối hậu đó 
phải chính do Ngài tự tìm lẫy, tự chứng ngộ 
lây ở bên trong nội tâm của Ngài, không thê 
dựa vào một tha lực nào khác. 


7. Tu khổ hạnh sáu năm 

Thái tử đến một nơi gọi là Uruvela, thị trần 
của Senàni. Ngài tìm được một khoảnh đất 
đẹp và mát, có con sông nhỏ chạy qua giữa bờ 
cát trắng. Gần đây, lại có làng nhỏ, có thê đi 
khất thực hàng ngày. Đúng là một nơi yên 
tĩnh, đẹp đế, rất thích hợp với trầm tư mặc 
tưởng và tu tập thiền định. Cùng đến nơi đây 
tu tập với Thái tử còn có các tu sĩ Kondana 
(Kiều Trần Như), Bhadhya, Vappa, Mahanama 


và Asaji. Kondanna vốn là vị đạo sĩ trẻ tuổi 
nhất, trong số các đạo sĩ được vua 
Suddhodana mời tới kinh đô để xem tướng 
Thái tử, lúc Ngài mới đản sanh. 


Thời bấy giờ, ở Ấn Độ có tập tục và niềm tin 
rằng, người nảo cầu đạo giải thoát, đều phải 
kiên trì tu khổ hạnh, ép xác. Cũng theo truyền 
thống đó, Thái tử cùng với 5 người bạn đồng 
tu trong 6 năm ròng rã, kiên trì khô hạnh ép 
xác tới mức con người Thái tử gầy khô như bộ 
xương, đôi mắt sâu hoẫm xuống, sức khỏe 
giảm sút đến nỗi Ngài không còn đi vững 
được nữa. Ngài nghiệm thấy, càng kiên trì khô 
hạnh, chân lý tối hậu như càng lùi ra xa, tâm 
trí càng mê mờ, thân thể càng suy yếu. Ngài 
thấy rõ, khô hạnh, ép xác không phải là con 
đường thoát khổ và cứu khô. 


Thái tử quyết định ăn uống bình thường trở 
lại. Năm người bạn đồng tu, vốn đặt niềm tin 
và hy vọng tuyệt đối vào Thái tử, tưởng rằng 
Thái tử đã thoái chí, bèn rời bỏ Thái tử, đến 
vườn Nai ở Isipatana gần thành phố Banares 


để tiếp tục tu hành. Họ nói rằng, Thái tử S1 
Đác Ta đã trở về với cuộc sông tiện nghi và 
dục lạc vật chất.. 


8. Chứng Bốn Chân Lý Tối Hậu 

Ở lại một mình, Thái tử quyết tâm tự mình 
phần đấu đề chứng ngộ chân lý tối hậu. Ngài 
lấy lại sức, nhờ uống bát sữa, do một thôn nữ 
tên là Sujata cúng dường, sau đó, Ngài tắm ở 
sông Neranjara (Ni Liên Thuyền). Tối đến, 
Ngài đến ngồi dưới gốc cây Pippala, sau này 
được đổi tên là cây Bồ đề, để đánh dấu sự kiện 
thành đạo vĩ đại của Ngài. 


Với tâm định tỉnh, nhu nhuyền, trong sáng như 
gương, Ngài suy tư về lẽ sống chết, về những 
nguyên nhân tích tập dẫn tới luân hồi sanh tử 
và con đường giải thoát, dẫn tới Niết bàn, 
Ngài nhớ lại, thấy rõ các kiếp sống trước đây 
của mình, một kiếp, hai kiếp cho tới hàng trăm 
ngàn kiếp. Ngài nhớ lại, thấy rõ các chu kỳ 
thành hoại của một thế giới, nhiều thế giới. 
Ngài thấy rõ các chúng sanh, tùy theo nghiệp 
nặng nhẹ, thiện ác so mình tạo ra, luân hồi như 


thế nào trong các cõi sống, từ thời vô thủy cho 
tới ngày nay. Ngài thấy rõ, biết rõ tự bản thân 
Ngài đã đoạn trừ hết mọi tham ái, lậu hoặc, vô 
minh, đã được giải thoát và giác ngộ, và thành 
tựu đạo Vô thượng. Ngài đã thành Phật. 


Sau này, Đức Phật đã kê lại cho các đệ tử Tỳ 
kheo nghe về cảnh giới chứng ngộ của mình 
như sau: "Nầy các Tỳ kheo! Ta tự mình bị 
sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị 
sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ôn 
khỏi các khổ ách, Niết bàn, và đã chứng được 
cái không sanh, vô thượng an ồn khỏi các khô 
ách, Niết bàn; tự mình bị già, sau khi biết rõ 
sự nguy hại của cái bị già, tìm cầu cái không 
già, vô thượng an ôn khỏi các khổ ách, Niết 
bàn và đã chứng được cái không già, vô 
thượng an ôn khỏi các khổ ách, Niết bàn; tự 
mình bị bệnh, sau khi biết rõ nguy hại của cái 
bệnh, tìm cầu cái không bệnh, vô thượng an 
ôn khỏi các khổ ách, Niết bàn; tự mình bị chết, 
sau khi biết rõ nguy hại của cái bị chết, tìm 
cầu cái không chết, vô thượng an ôn khỏi các 
khô ách. Niết bàn và đã chứng được cái không 


chết, vô thượng an ôn khỏi các khổ ách, Niết 
bản... Tri và Kiến khởi lên nơi Ta. Sự giải 
thoát của Ta không bị giao động. Nay là đời 
sông cuối cùng của Ta, không còn sự tái sanh 
nữa". (Kinh Thánh Cầu, Kinh Trung Bộ I, 
268). 


Như vậy, sau 6 năm gian khô, kiên trì, không 

mệt mỏi, vào năm 35 tuổi. Thái Tử Si Đác Ta 
đã chứng ngộ chân lý cứu kinh vô thượng và 

trở thành Đức Phật, bậc Toản giác mà sự xuất 
hiện là chuyện hy hữu nhất trên đời này. 


Từ nay, thế gian tôn xưng Ngài là Đức Phật 
Gotama hay là Đức Phật Thích Ca Cồ Đàm. 
Từ Pali, "Buddha" (Phật Đà) có chữ gốc 
"Buddh" là hiểu biết, giác ngộ chân lý tối hậu, 
cứu kinh. Sách Pali gọi Ngài là Sammà 
Sambuddha, với nghĩa là bậc Toàn giác, không 
gì không biết, không thấy; bậc Thánh, không 
những giác ngộ đầy đủ cho bản thân mình, mà 
còn giác ngộ đầy đủ cho tất cả mọi người 
khác, cho tất cả mọi chúng sanh. 


9. Đức Phật do dự trước khi chuyển bánh 
xe Pháp 

Chuyên Pháp Luân là chuyền bánh xe Pháp, 
tức là truyền bá cho thế gian biết về đạo Pháp 
mà Phật đã chứng ngộ. Ngồi tĩnh tọa dưới gốc 
cây Bồ đề, sau khi đã chứng quả giác ngộ vô 
thượng, Đức Phật có suy nghĩ như sau: 


"Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu kín, 
khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, 
siêu lý luận, vi diệu, chỉ người có trí mới hiểu 
thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái 
ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng 
ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật 
khó mà thấy được định lý 'duyên khởi ra các 
pháp' (Paticcasamuppada): sự kiện nầy thật 
khó thấy, tức là sự tịnh chỉ tất cả các hành, sự 
từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, 
Niết bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp thì các 
người khác không hiểu Ta, thời như vậy thật 
khổ não cho Ta, như vậy thật bực mình cho 
Ta” (Trung Bộ I, 268 - 269). 


Nhưng rồi Đức Phật nhìn quanh một lượt khắp 


thê gian với con mắt trí tuệ và suy nghĩ răng: 


"... Có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, 
nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, 
có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, 
khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải 
tái sinh ở thế giới khác và sự nguy hiểm làm 
những hành động lỗi lầm. Như trong hỗ sen 
xanh, hỗ sen hồng, hay hồ sen trắng, sanh ra 
dưới nước, lớn lên dưới nước, không vươn lên 
khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. 
Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen 
trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, 
vươn lên khỏi mặt nước, không bị nưóc thắm 
ướt. Cũng vậy, nầy các Tỳ kheo, với Phật 
nhãn, Ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi 
đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn 
căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ 
dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm 
phải tái sanh ở thế giới khác và sự nguy hiểm 
làm những hành động lỗi lầm. Và nầy các Tỳ 
kheo, Ta nói lên bài kệ sau đây: 


"Cửa bát tử rộng mở 


Cho những ai chịu nghe 

Hãy từ bỏ tin tâm 

Không chính xác của mình.. " (Trung Bộ l, 
27T) 


Rồi Đức Phật quyết định sẽ gióng lên tiếng 
trống của Pháp, sẽ chuyên bánh xe Pháp, sẽ 
tuyên bố với thế gian, với loài người và loài 
Trời, con đường đạo cứu khổ và diệt khổ, con 
đường đạo dẫn tới cõi bất tử, cõi Niết Bàn. 
Thế là bánh xe Pháp bắt đầu chuyền. 


10. Đức Phật giảng Pháp đầu tiên tại Vườn 
Nai, gần thành Ba La Nại (Benares) 

Như đã nói trên, năm tu sĩ, bạn đồng tu của 
Thái tử, ở Uruvela, nay vẫn tiếp tục tu khổ 
hạnh ở vườn Nai gần thành phố Benares. Họ 
rời bỏ Thái tử, vì họ tưởng rằng Thái tử đã 
thoái chí, giữa đường bỏ cuộc. Nhưng thực ra, 
sau 6 năm tu khô hạnh, Thái Tử đã thực 
nghiệm và thấy rõ tất cả sự vô ích và vô lý của 
lỗi tu khổ hạnh, ép xác chỉ làm con người suy 
yếu về thân xác, mệt mỏi về tỉnh thần. Và Thái 
tử ở lại một mình, kiên trì, phấn đấu và cuối 


cùng đã giác ngộ, thành Phật dưới gốc cây Bồ 
đề. 


Sau khi đã quyết định truyền bá đạo lý cứu 
khổ cho thế gian, vì lòng thương xót loài 
người và loài trời, Đức Phật nghĩ ngay tới 2 vị 
thầy cũ của mình là Alara Kalama và Uddaka 
Ramaputta, nhưng cả 2 ông này đều đã qua 
đời cách đây không lâu. Với Phật nhãn, Đức 
Phật thấy năm người bạn đồng tu xưa kia của 
mình đang ở tại vườn Nai gần Benarès và 
quyết định họ sẽ là những người đầu tiên được 
nghe giáo pháp của Ngài. 


Rồi Đức Phật lên đường đi Benarès. Tại đây, ở 
vườn Nai gần Benarès, Đức Phật thuyết pháp 
lần đầu tiên cho 5 người bạn đồng tu ngày 
trước của mình. Sự kiện đáng ghi nhớ này diễn 
ra vào một ngày trăng rằm, đúng hai tháng sau 
Đức Phật thành đạo. Sau nầy, nó được biểu 
trưng một cái bánh xe, có 2 con nai nâng đỡ 
hai bên. 


Hai con nai biểu trưng cho địa điểm thuyết 


pháp, Vườn Nai, cũng gọi là Lộc Uyên. Bánh 
xe - Dhammacakka - tức là bánh xe Pháp, sách 
Hán dịch là Pháp luân. Cả đầu đề bài kinh là 
Dhammacakkappavattana, có nghĩa là "chuyên 
bánh xe Pháp”. 


11. Nội dung Kinh Chuyển Bánh Xe Pháp 
Trong bài kinh này, Đức Phật mở đầu bằng lời 
khuyên các tu sĩ không nên mắc vào hai cực 
đoan: một cực đoan là đam mê thú vui nhục 
dục thế gian, thực ra chỉ là những cái tầm 
thường, nhất thời, ngăn cản mọi tiễn bộ tâm 
lính. Một cực đoan thứ hai là khô hạnh, ép xác 
vì nó làm mệt mỏi tinh thần, mê mờ trí tuệ, do 
đó cũng có hại, vô ích. Đức Phật khuyến cáo 
nên rời bỏ hai cực đoan trên, và theo con 
đường Trung Đạo dẫn tới cuộc sống thanh 
tịnh, trí tuệ sáng suốt và giải thoát tối hậu. Đó 
là con đường đạo tám nhánh nỗi tiếng, sách 
Hán thường dịch là Bát Chánh Đạo: 


1. Chánh tri kiến: Thấy biết chân chánh. 
2. Chánh tư duy: Suy nghĩ chân chánh, ý 


chí chân chánh. 

3. Chánh ngữ: Nói năng chân chánh, tức là 
không nói dối, không nói ác, không nói 
chia rẽ, không nói lời vô nghĩa. 

4. Chánh nghiệp: Hành động chân chánh, 
tức là không sát sanh, không lấy của 
không cho, không tả hạnh, không rượu 
chè. 

. Chánh mạng: Sinh sống bằng nghề chân 
chánh, không phải bằng nghề bất lương, 
như buôn bán lừa đảo, buôn vũ khí và 
thuốc độc, buôn bán nô tỳ... 

6. Chánh tinh tắn: Siêng năng chân chánh, 
diệt bỏ điều bất thiện, làm mọi điều tốt 
lành. 

7. Chánh niệm: Nghĩ nhớ chân chánh, 
không nghĩ nhờ điều tà vạy, ác xấu, mê 
lầm. 

. Chánh định: Tập trung tư tưởng chân 
chánh, không đề tư tưởng tán loạn, chạy 
theo dục vọng. 


ch 


œ 


Con đường tám nhánh là con đường đạo chân 
chánh, dân tới châm dứt mọi đau khô, phát 


khởi trí tuệ, đưa đến Niết bàn, là sự giải thoát 
vĩnh viên khỏi vòng sông chêt luân hôi, là sự 
thanh tịnh tuyệt đôi và an lạc tuyệt đôi. 


Trong bài thuyết pháp đầu tiên này, Đức Phật 
giảng về bốn chân lý cao cả, cũng gọi là bốn 
chân lý Thánh, bởi vì chúng được phát hiện và 
tuyên thuyết bởi bậc thánh vĩ đại nhất là Đức 
Phật. Đó là chân lý về sự khổ (sách Hán gọi là 
Khổ đề), chân lý về nguyên nhân của khổ (Tập 
đề), chân lý về diệt khô (Diệt đề), chân lý về 
con đường đạo diệt khô (Đạo để). 


Nghe xong bài thuyết pháp này, và một bài thứ 
hai có đầu đề "Anttalakkhana sutta", bàn về 
thuyết vô ngã (không có cái Ta), năm vị tu sĩ ở 
vườn Lộc Uyên được giác ngộ và không bao 
lâu trở thành A la hán. 


12. Đức Phật giác ngộ cho Yasa và những 
người bạn 

Gần Benares, có con trai người triệu phú tên là 
Yasa, tuy sống cuộc đời đây đủ xa hoa, nhưng 
lại sớm chán cảnh sốngv thế gian tầm thường 


vô vị. Yasa tìm đến Đức phật, bộc lộ với Đức 
Phật tâm trạng chán chường của mình, và 
được Đức Phật thuyết pháp về hạnh bố thí, về 
nếp sống đạo đức, về các cõi TTỜI, về nguy hại 
của dục lạc thế gian, về hạnh phúc của nêp 
sông Thánh, hỷ xả, không tham trước. Và sau 
đó, Đức Phật giảng cho Yasa về bốn chân lý 
cao cả: sự khô, nguyên nhân của khổ, cảnh 
giới Niết bàn an lạc và con đường đạo tám 
nhánh dẫn tới Niết bàn. 


Cha của Yasa, trên đường đi tìm con trai, cũng 
đến Vườn Nai và được nghe Phật thuyết pháp, 
ông xim Phật cho quy y và trở thành người đệ 
tử tại gia đầu tiên của Phật. Còn Yasa thì xin 
Phật cho xuất gia và không bao lâu chứng quả 
A la hán. Khi Đức Phật đến thăm nhà cha của 
Yasa theo lời thỉnh cầu của ông này, thì cả 
người mẹ và người vợ cũ của Yasa cũng xin 
quy y làm đệ tử tại gia của Đức Phật. Bốn 
người bạn của Yasa là Vimala, Subaha, 
Tunnaj và BarampatI, noI 8ương Yasa cũng 
xin xuất gia, và không bao lâu đều chứng quả 
A la hán. 


Ngoài ra, hơn năm mươi người bạn khác của 
Yasa, từ các gia đình và địa phương khác 
nhau, nghe tin Yasa chứng được Thánh quả, 
cũng đều tụ tập về đây xin xuất gia theo Đức 
Phật, và sau một thời gian, tất cả đều chứng 
quả A la hán. 


13. Đoàn Tăng sĩ thuyết pháp đầu tiên 

Bấy giờ, Đức Phật có sáu mươi đệ tử đều là A 
la hán. Ngày quyết định phái họ đi khắp nơi để 
truyền bá chánh pháp. Trước khi họ lên đường, 
Đức Phật đã động viên họ với lời lẽ như sau: 


"Hỡi các Tỳ kheo, Ta đã được giải thoát khỏi 
mọi ràng buộc thê gian và xuât gian”. 


"Các ngươi cũng vậy, hỡi các Tỳ kheo, cũng 
đã được giải thoát khỏi mọi ràng buộc thế gian 
và xuất thế gian". 


"Hãy đi! Hỡi các Tỳ kheo, vì lợi lạc của số 
đông, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng lân 
mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc 
của loài Trời và loài người. Các người hãy ổi, 


nhưng đừng đi hai người cùng một hướng. 
Hãy truyền bá đạo pháp, hỡi các Tỳ kheo. Đạo 
pháp toàn thiện, ở phần đầu, phần giữa cũng 
như phần cuối, cả trong ý tứ và lời văn, hãy 
tuyên bố về cuộc sông Thánh, toàn thiện và 
thanh tịnh..." (Mahavagga 19). 


Tỳ kheo, dịch âm từ chữ Pali "Bhikkhu", 
nghĩa là "Người khất thực". Đức Phật, lần đầu 
tiên trong lịch sử thế giới, với 60 người học trò 
đã chứng quả A la hán, tổ chức thành một tăng 
đoàn những tu sĩ khất thực, không có nhà ở cố 
định, không có của cải vật chất nào khác ngoài 
tấm áo vàng che thân và bình bát để xin ăn... 
Thuyết giảng về đạo lý cứu khổ và cuộc sống 
thánh hạnh, tự mình nêu gương sáng về cuộc 
sông Thánh hạnh và giải thoát, đó là sự 
nghiệp, là nội dung công tác chủ yếu của Tăng 
đoàn đầu tiên, do Đức Phật đích thân thành lập 
và chỉ đạo. 


14. Giác ngộ cho ba mươi thanh niên 
Sau khi Đức Phật phái các đệ tử môi người đi 
một ngã đê truyên bá chánh pháp, Ngài cũng 


lên đường đến Uruvela. Dọc đường, Ngài ngồi 
nghỉ ở một gốc cây, trong một khu rừng nhỏ. 
Lúc bấy giờ, có ba muơi thanh niên nhà giàu, 
đem vợ theo đến vui chơi giải trí trong chính 
khu rừng đó. Trong số nảy, có một thanh niên 
chưa vợ. đem theo một kỹ nữ. Trong khi họ 
đang vui đùa, thì người kỹ nữ lẫn trốn với 
nhiều của cải và đồ trang sức của họ. Các 
thanh niên lùng bắt người kỷ nữ trong khu 
rừng, gặp Đức Phật và hỏi Ngài có thấy người 
phụ nữ trẻ qua đây không? 

Đức Phật hỏi: "Hỡi các thanh niên, tìm người 


kỹ nữ tốt, hay là tìm thấy bản thân mình tốt 
hơn?" 


Họ đều trả lời là tìm thấy bản thân mình tốt 
hơn. 


Đức Phật nói: "Thế thì được! Các bạn trẻ, hãy 
ngôi lại đây, Ta sẽ thuyêt pháp cho". 


Các thanh niên kính lễ Phật với thái độ trân 
trọng rồi ngồi xuống nghe Phật giảng pháp. 


Nhờ nghe pháp, họ được giác ngộ và xin phật 
cho xuât gia làm Tỳ kheo. 


15. Ba anh em ông Kassapa (Ca Diếp) được 
giác ngộ 

Gần Uruvela, có ba tu sĩ khô hạnh là ba anh 
em ông Kassapa: Uruvela Kassapa, NadI 
Kassapa, và Gaya Kassapa. Người anh lớn, 
Uruvela Kassapa có 500 đệ tử, hai người em 
có 300 và 200 đệ tử. Ba anh em ông Kassapa 
đều là những đạo sĩ có danh vọng lớn ở xứ 
Magadha, đặc biệt là người anh cả Uruvela 
Kassapa, ông này thờ thần lửa, và tự cho mình 
đã chứng quả A la hán. Đức Phật lại gặp ông 
đầu tiên và xin được phép ngủ qua đêm tại 
phòng riêng của ông này, ở đây có thờ một con 
răn thiên rất độc. Ông Kassapa tưởng rằng 
Đức Phật thế nào cũng bị con răn thiêng căn 
chết, nào ngờ chính con rắn bị Đức Phật hàng 
phục bằng sức thần thông của Ngài. Cả ba anh 
em với số học trò đông đảo đều xin xuất gia 
theo Đức Phật. 


Sau đó, cả đoàn người cùng đi với Đức Phật 


đến một nơi gọi là Gaya S1sa, không cách xa 
Uruvela mấy. Ở đây, Phật giảng kinh 
Adittapariyaya Sutta. Nghe xong kinh này, tất 
cả các Tỳ kheo có mặt đều chứng quả A la 
hán. 


16. Sariputta (Xá Lợi Phát) và Moggalana 
(Mục Kiền Liên) trở thành hai đệ tử hàng 
đầu của Đức Phật 

Gần thành Vương Xá (Rajagaha), tại làng 
Upatissa, có một thanh niên rất thông minh tên 
là Sariputla. Gia đình ông thuộc loại giàu có 
và danh tiếng nhất làng, cho nên oóng cũng có 
tên là Upatissa. Tuy sông trong cảng giàu sang 
quyên quí, nhưng ông sớm cảm thấy tính trồng 
rỗng, vô vị của cuộc sống thế tục. Ông cùng 
với người bạn thân là Moggalana, ở KokIta 
thường xuyên khi khắp nơi, tìm thầy học đạo. 


Đấy cũng là thời điểm, Đức Phật phái các đệ 
tử đi truyền giáo. Sariputta được gặp A la hán 
Assaji đang đi khất thực trong thàng Vương 
Xá và xúc động mạnh mẽ trước dung mạo 
trang nghiêm và khí sắc giải thoát của vị A la 


hán trẻ tuổi này. Sariputta đến gần và hỏi: 


“Thưa Ngài tôn kính! Các căn của Ngài thật an 
tịnh, màu da của Ngài thật trong sáng. Được 
sự chỉ đạo của bậc đạo sư nào mà Ngài xuất 
gia? Bậc đạo sư của Ngài là ai? Ngài theo giáo 
lý nào?" 


A la hán Assaji trả lời với thái độ khiêm tốn: 


"Tôi còn rất trẻ trong Tăng đoàn, thưa Ngài, 
và tôi không có khả năng thuyêt pháp được 
nhiêu cho Ngài". 


Nhưng vì Tôn giả Xá Lợi Phất khân khoản yêu 
câu, cho nên A la hán Assaji đọc câu kệ: 


"Sự vật bắt nguôn từ nhân duyên 
Đức Như Lai nói rõ nhán duyên đó 
Và bậc đạo sư cũng nói rõ 

Sự vật đó tiêu diệt như thể nào". 


Ngài Sariputta rất thông minh, chỉ mới nghe 2 
câu kệ đầu đã chứng ngay Sơ quả. Sau đó, 


Ngài về baó tin cho người bạn thân 
Moggalana, và cả hai người cùng đến yết kiến 
Đức Phật ở tu viện Veluvana. Đức Phật thâu 
nhận hai ông vào Tăng chúng với câu nói đơn 
giản: "Etha Bhikkhave!" (Hãy đến đây! Các 
Tỳ kheo). 


Mười lăm ngày sau đó, Sariputta chứng quả A 
la hán, khi nghe Đức Phật giảng kinh Vedana 
Pariggha cho du sĩ ngoại đạo Dighanakha, còn 
Mục Kiền Liên thì chứng quả A la hán trước 
đó một tuần. Ngay chiều hôm Ngài Sariputta 
chứng quả A la hán, Đức Phật triệu tập Tăng 
chúng lại và tuyên bố hai Ngài là hai vị 
thượng thủ của Tăng đoàn. 


17. Đức Phật về thăm gia đình 

Thân phụ Đức Phật, vua Suddhodana bây giờ 
đã già yếu, nghe tin Đức Phật thành đạo và 
đang thuyết pháp ở thành Rajagaha (Vương 
Xá), vua rất nóng lòng được gặp lại con. Vua 
liền phái sứ giả đến Raj agaha (Vương x4), 
thỉnh câu Đức Phật trở vê thăm cô đô và gia 
đình. Nhưng các sứ giả của Vua, đến Vương 


xá, đuợc nghe Phật thuyết pháp, đều xin xuất 
g1a làm Tỳ kheo và chứng quả A la hán. 


Vị sứ giả thứ mười là Kaludayi, vốn là người 
bạn thân cũ của Đức Phật, lúc Ngài cón là 
Thái tử. Ông này đến Vương xá, nghe Phật nói 
pháp, cũng xin xuất gia và không bao lâu 
chứng quả A la hán như chín vị sứ giả trước, 
Kaludayi không quên chuyên tới Đức Phật lời 
phụ vương mời Đức Phật về thăm gia đình. 
Đức Phật nhận lời, lên đường cùng với đông 
đảo đệ tử. 


18. Đức Phật và Phụ vương Suddhodana 
Đức Phật và các đệ tử của Ngài được vua 
Suddhodana, quần thần và dân chúng đón tiếp 
rất long trọng. Được nghe Đức Phật thuyết 
pháp, vua chứng ngay Sơ quả (Tư đà hoàn). 
Khi nghe bài thuyết pháp thứ hai, nhà vua 
chứng quả Thánh thứ hai, Sakkadagami (Tư 
đà hàm), còn bà dì PaJapati Gotami thì chứng 
Sơ quả (Sotapana - Tu đà hoàn). Lần thứ ba, 
Đức Phật giảng kinh Dhammapala làtaka cho 
vua cha, và vua cha chứng quả Thánh thứ ba 


(Anagami - A na hàm). Sách kể rằng, sau này, 
trên giừơng bệnh, vua cha lại được Đức Phật 
về thăm và giảng pháp. Lần nghe pháp cuối 
cùng nảy, vua chứng quả A la hán. Và sau bảy 
ngày tận hưởng lạc thú giải thoát, vua qua đời 
vào năm Đức Phật tròn 40 tuổi. 


19. Đức Phật và Công chúa Yasodhara (Da 
Du Đà La) 

Công chúa Yasodhara (Da Du Đà La) vốn là 
con gái vua Suppahuddha (Thiện Giác), đứng 
đầu dòng họ Koliya. Sau khi Thái tử rời bỏ 
hoàng cung, xuất gia cầu đạo, công chúa cũng 
bỏ hết đồ trang sức, mặc áo vàng của người nữ 
tu sĩ, và tận tình nuôi người con trai là La Hầu 
La đến tuổi khôn lớn. 


Ngày thứ hai Đức Phật đến thành Kapilavastu, 
Đức Phật cùng với đông đảo đệ tử đến dùng 
bữa ăn trưa tại hoàng cung, theo lời mời của 
vua cha. Sau bữa tiệc, Đức Phật cùng với vua 
cha và hai người đệ tử thân cận, Sariputta và 
Moggalana đến phòng công chúa. Sau khi Đức 
Phật vào phòng và ngồi vào chỗ xếp sẵn, công 


chúa đảnh lễ Phật với thái độ vô cùng cung 
kính. Đức Phật giảng truyện bốn sanh 
Candakinnara và nói: "Thưa phụ vương, 
không phải chỉ trong kiếp này, mà trong một 
kiếp sống trước, công chúa cũng đã từng bảo 
vệ tôi và thủy chung với tôi". Sau khi nhắc lại 
chuyện kiếp trước, Đức Phật an ủi công chúa 
và từ giã hoàng cung. 


Sau khi vua Suddhodana qua đời, bà dì là 
Pajapati xuất gia làm Tỳ kheo ni. Công chúa 
cũng xuất gia và không bao lâu chứng quả A la 
hán. Trong số các Tỳ kheo ni, công chúa là 
người giỏi phép thần thông nhất. Năm 78 tuổi, 
công chúa nhập Niết bàn. 


20. Đức Phật và Rahula (La Hầu La) 
Rahula (Hán dịch âm: La Hầu La) là người 
con trai độc nhất của Đức Phật, khi Đức Phật 
còn là thái tử. Lần đầu tiên Đức Phật trở về 
thăm cô đô và gia đình, sau ngày thành đạo, 
Rahula lên 7 tuổi, được bà dì là Maha Pajapati 
GotamI trực tiếp nuôi dưỡng, săn sóc. Mặc dù 
còn nhỏ tuổi, nhưng Rahula vẫn được chấp 


nhận vào Tăng đoàn, và được Đức Phật giao 
cho Ngài Sariputta trực tiệp dạy dỗ. 


Một trong những bài kinh nổi tiếng Đức Phật 
đích thân giảng cho Rahula sau khi Rahula 
xuất gia, là kinh Ambalatthika Rahulovada 
sutfa, trong đó Đức Phật nhắn mạnh tầm quan 
trọng của tánh trung thực, của sự phản tỉnh để 
trừ điệt mọi ý niệm, lời nói và hành vi bất 
thiện, bất chánh. 


Nhờ luyện tập phép tu thiền niệm hơi thở, theo 
lời chỉ dẫn của Đức Phật, và sau khi nghe 
giảng kinh Cula Rahulovada, Ngài Rahula 
chứng quả A la hán. Ngài qua đời trước Đức 
Phật và Ngài SarIputta. 

Trong "Trưởng Lão Tăng Kệ”, có hai bài kệ 
như sau, của Rahula, sau khi Ngài chứng quả 
A la hán: 


"Nhờ ta được đây đủ 
Hai đức tánh tốt đẹp 
Được bạn có trí gọi: 


'Rahula may mắn! 

Ta lại được pháp nhãn, 
Các lậu hoặc đoạn tận, 
Không còn có tải sanh 
Ba mình ta đạt được 
Thấy được giới 'bất tử" 


21. Đức Phật và bà dì mẫu Pajapati Gotami 
(Ma Ha Ba Xà Ba Đề) 

Bà dì Gotami là em hoàng hậu Maya, và là vợ 
thứ của vua Suddhodana. Sau khi hoàng hậu 
Maya qua đời, bà lãnh trách nhiệm săn sóc, 
nuôi nẵng Thái tử Siđacta. 


Lần đầu tiên Đức Phật về thăm thành 
Kapilavastu, sau ngày Ngài thành đạo, bà dì 
có trực tiếp xin Đức Phật cho xuất gia làm Tỳ 
kheo ni, nhưng Phật không chấp nhận, mà 
cũng không nói rõ lý do. Bà Gotami ba lần 
xin, Đức Phật đều từ chối. Sau khi rời 
Kapilavastu, Đức Phật cùng với số đệ tử đông 
đảo đến thành phố Vesali, ngụ tại tịnh xá 
Kutagara. 


Bà Gotami cùng với nhiều bà khác thuộc 
giòng họ Sakya, đầu cạo tóc, thân đắp y vàng, 
kéo nhau đến Vesali và đứng chờ ngoài cửa 
tịnh xá, nơi Đức Phật an nghỉ. Từ Kapilavastu 
đến Vesali, con đường dài 150 dặm. Bà 
Gotami và các bà giòng họ Sakya, chân sưng 
phông, quân áO đây bụi, vẻ mặt buồn bã nhưng 
kiên quyết, yêu cầu Ngài Ananda cho được 
gặp Đức Phật. Ngài Ananda động lòng thương 
xót, vào xin Đức Phật cho phép các bà được 
xuất gia làm Tỳ kheo ni. Ngài Ananda hai ba 
lần nài xin, Đức Phật đều không chấp nhận. 
Ngài bèn thưa với Phật rằng: 


"Nếu phụ nữ được xuất gia và tu học theo 
pháp và luật của đức Thế Tôn thì họ có thể 
chứng quả Thánh thứ nhất, quả Thánh thứ hai, 
quả Thánh thứ ba và cuối cùng có chứng được 
quả A la hán không?" 


Đức Phật trả lời là họ có khả năng chứng các 
quả Thánh nói trên. Ngài Ananda bạch tiếp: 
"Nếu họ có thể chứng được các quả Thánh thì 
cớ sao bà đì Gotami lại không được xuất gia 


theo Pháp và Luật của Đức Thế Tôn, vì bà dì 
đã trực tiêệp nuôi nâng săn sóc Thê Tôn, từ 
ngày Đức Thê Tôn còn tâm bé". 


Đức Phật nói: "Nếu bà Gotami chấp nhận thực 
hành tám điều quy định nghiêm khắc sau đây, 
thì Ta cho phép Bà và các phụ nữ xuất gia, tu 
học dưới pháp và luật của Ta". Rồi Đức Phật 
nói ra tám điều qui định nghiêm khắc mọi 
quan hệ giữa Tỳ kheo vả Tỳ kheo ni (xem luật 
Tỳ kheo ni). Ông Ananda đem 8 điều luật Phật 
nói thưa lại với bà dì Gotami và các bà khác. 
Các bà đều hoan hỷ nhận lời. 


Cho phép bà dì Gotami xuất gia và thành lập 
đoàn Tỳ kheo ni, Đức Phật đã thấy trước hậu 
quả của quyết định của mình. Ngài nói với đại 
đức Ananda răng: "Này Ananda, nêu phụ nữ 
không được phép xuất gia và sông trong Pháp 
và Luật của Ta, thì cuộc sông Thánh hạnh của 
các đệ tử của Ta có thể giữ vững dài lâu, 
Chánh pháp cao cả của Ta có thể duy trì một 
ngàn năm, nhưng vì phụ nữ được phép xuất 
gia, cuộc sống Thánh của các đệ tử Ta sẽ 


không duy trì dài lâu, và từ nay Chánh pháp 
cao cả của Ta chỉ còn tôn tại 500 năm nữa mà 
thôi". 


"Cũng như, này Ananda, có những ngôi nhà có 
nhiều phụ nữ và ít đàn ô ông, những ngôi nhà đó 
rất dễ bị mắt trộm. Nếu đề phụ nữ xuất gia, 
sông trong Pháp và Luật của Như Lai, cuộc 
sông Thánh của các đệ tử sẽ khó mà duy trì 
dài lâu. Cũng như một người đắp một con đê 
để ngăn một bê nước lớn, không để cho nước 
tràn qua. Ta cũng vậy, Ta chế định ra 8 giới 
điều nghiêm khắc trên là để ngăn ngừa không 
để cho Tỳ kheo ni vi phạm". 


Những lời Phật dạy, tuy có thê không được 
thuận tai đối với phụ nữ, nhưng cũng phải 
nhận răng, Đức Phật đã sớm thấy TỐ, đối với 
phụ nữ nói chung, bản tánh mêm yếu và dễ 
cảm xúc, cuộc sống xuất gia không phải dễ 
dàng. Quan hệ giữa nam và nữ tu sĩ trong 
Tăng đoàn cũng dễ xãy ra nhiều chuyện rắc 
TÔI. 


Mặc dù vậy, Đức Phật là vị giáo chủ đầu tiên 
trong lịch sử nhân loại, cho thành lập một Ni 
đoàn với đầy đủ giới luật và uy nghi. Bà la 
môn giáo, và các tôn giáo khác đương thời ở 
Ấn Độ đều không có đoàn thê phụ nữ tu hành 
như vậy. Hơn nữa, trong thời Đức Phật còn tại 
thế và sau nây, nhiều Tỳ kheo ni đã chứng quả 
A la hán và trở thành nổi danh trong hành tu 
sĩ, như chúng ta có thể đọc thấy trong cuỗn 
"Trưởng lão ni kệ" thuộc Tiểu Bộ Kinh. 


22. Đức Phật và Tôn giả Ananda 

Ananda là anh em cô cậu với Đức Phật và là 
con của Amitodana, em vua Suddhodana, thân 
phụ của Đức Phật. Vì ngày ông sinh ra đem lại 
niềm hoan hỷ cho mọi người trong gia tộc, cho 
nên Tôn giả được đặt tên Ananda (Khánh Hỷ). 


Tôn giả Ananda xuất gia theo Phật, cùng với 
các thanh niên khác dòng họ Sakya, là 
Anuruddha, Bhadya, Bhaga, Kimbila, và 
Devadatta. Năm Đức Phật 55 tuổi, tôn giả 
Ananda được cử làm thị giả của Đức Phật. 
Trong suốt 25 năm trời, từ ngày ấy cho đến lúc 


Đức Phật nhập Niết bàn, Tôn giả Ananda luôn 
luôn ở bên cạnh Đức Phật, hầu hạ săn sóc Đức 
Phật, trong mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. 
Ông Ananda có một trí nhớ lạ lùng, ông ghi 
nhớ không bỏ sót tất cả các bài thuyết pháp 
của Đức Phật cũng như của một số đệ tử lớn 
của Đức Phật. 


Khi một Bà La Môn hỏi Tôn giả nhớ được bao 
nhiêu bài kinh, Tôn giả trả lời là có 82.000 bài 
của Đức Phật thuyết và 2.000 bài của các Tỳ 
kheo, đệ tử của Đức Phật thuyết. Đúng là có 
tổng số 84.000 bài kinh tất cả. 


Đức Phật tán thán năm đức hạnh của Tôn giả 
Ananda là: học uyên bác, trí nhớ tôt, kiên 
định, săn sóc chu đáo, ứng xử tôt. 


Mãi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Tôn giả 
Ananda mới chứng quả A la hán. Đây là do 
khi Đức Phật còn tại thế, tôn giả bận làm công 
việc thị giả, cũng như bận ghi nhớ các bài 
giảng của Đức Phật, như một đệ tử bác học đa 
văn. Tôn giả Ananda nhập Niết bàn, năm ông 


120 tuổi. 


23. Đức Phật và Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) 
Devadatta là con vua Suppabuddha và hoàng 
hậu Pamita, Pamita là một bà cô của Đức Phật, 
Devadatta xuất gia theo Phật, cùng một lượt 
với ông Ananda và các thanh niên quý tộc 
khác, thuộc giòng họ Sakya. Devadatta không 
chứng được quả nảo, nhưng lại giỏi một số 
pháp thần thông, và được vua Ajaftasattu (A 
Xa Thế) xứ Magadha ủng hộ. Mặc dù lối sống 
hư hỏng, và tà kiến, tà hạnh, Devadatta vẫn 
được một số khá đông người tán thành và 
phục tùng. Khi Đức Phật về già, Devadatta 
yêu cầu Phật trao cho mình quyên lãnh đạo 
Tăng già, nhưng Đức Phật kiên quyết không 
chấp nhận. 


Devadatta hết sức tức giận, và cùng với vua 
AJattasattu âm mưu hại Phật. Nhưng các xạ 
thủ được AJattasattu thuê giết Phật, đều bị Đức 
Phật thuyết giáo và trở thành đệ tử của Phật. 
Devadatta thấy tự mình phải hạ thủ sát hại 
Phật mới được. Một lần Đức Phật đang đi dọc 


bờ núi GIJJhakuta (Linh Thứu), thì Devadatta 
từ trên đỉnh núi đây xuống một tảng đá lớn. 
May mà tảng đá này lăn đụng phải một tảng 
đá khác và bị vỡ. Đức Phật chỉ xây xát và chảy 
máu ở chân. 


Một lần khác, Devadatta cho một con voi điên 
uống rượu, rồi xua voi húc Phật. Con voi chạy 
đến gần Phật thì bỗng nhiên đứng lại, bị thuần 
phục và được Phật xoa đầu. Sau lần âm mưu 
thất bại này, vua Ajatasattu sợ quá, không dám 
tiếp tục che chở cho Devadatta nữa. 


Devadatta bèn nuôi một âm mưu khác, xảo 
quyệt hơn: với một số Tỳ kheo xấu như 
Kokàlika, Devadatta muốn phá hoà hợp tăng, 
chia rẽ nội bộ Tăng già, Devaddata kiến nghị 
Đức Phật ban hành 5 điều luật mới như sau: 


1. Tăng sĩ phải sống suốt đời ở trong rừng. 

2. Chỉ được khất thực để ăn. 

3. Chỉ được mặc áo làm bằng giẻ rách 
lượm ở nghĩa địa. 

4. Chỉ được sống dưới gốc cây. 


5. Suốt đời không được ăn cá thịt. 


Đức Phật chỉ trả lời là các đệ tử có thể tùy ý 
sông theo hay không theo 5 giới điều ấy, 
nhưng Ngài không ép buộc họ. Devadatta lợi 
dụng sự từ chối của Đức Phật, lôi kéo được 
một số tăng sĩ trẻ, thiếu học thức và không có 
căn bản vững vàng, đi theo mình đến 
Gayasisa. Nhưng hai đệ tử lớn của Phật là 
Sariputta và Moggalana, theo chỉ thị của Đức 
Phật cũng đến Gayasisa, thuyết pháp cho họ 
nghe, và dẫn họ về trở lại với chánh pháp. 


Từ đó, tai nạn liên tiếp đến với Devadatta. 
Mắc bệnh nan y, trước khi chết, Devadatta ăn 
năn hối lỗi và tỏ ý muốn được gặp Đức Phật. 
Nhưng vì nghiệp ác quá nặng cho nên 
Devadatta chết mà không gặp Phật, và phải 
đọa địa ngục, chịu khổ trong nhiều kiếp. 


Về việc Devadatta, Đức Phật răn các Tỳ kheo 
rằng, vì Devadatta bị chính phục bởi các ác 
pháp, cho nên phải đọa địa ngục, tức là bị 
chinh phục bởi lợi dưỡng, danh vọng, cung 


kính, dục vọng xấu, tà kiến. (Xem Tăng Chi 
II, 20) 


24. Đức Phật và Trưởng giả Cấp Cô Độc 
(Anàthapindika) 


Nhà triệu phú, trưởng giả Anathapindika là vị 
thí chủ lớn nhất ủng hộ Đức Phật và tăng 
chúng, thời Đức Phật còn tại thế. Ông vốn tên 
là Sudatta, nhưng vì ông hay bố thí cho kẻ 
nghèo và người mồ côi, mô cút cho nên người 
ta tôn gọi ông là Trưởng giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika). Ông sinh ra ở Savatthi. 


Một lần đến thành Rajagaha (Vương Xá) có 
công việc, ông được biết là Đức Phật đang ngụ 
ở rừng Sitavana, ngoài thành Rajagaha. Ông 
vui mừng khôn xiết và sáng sớm hôm sau, trải 
qua một đêm dài mất ngủ vì quá sung sướng 
bổn chôn, ông lên đường đi đến rừng Sitavana. 
Tại đây, Đức Phật đang đi kinh hành ngoài trời 
và biết trước ông đến, gọi ông bằng tên riêng 
Sudatta và thân mật bảo ông lại gần Ngài. 


Ông vấn an Phật, hỏi thăm Đức Phật có an lạc 
không, Đức Phật trả lời: 


"Tất nhiên, bao giờ cũng sống an lạc 

Bác A la hẳn trong lòng mọi ngọn lửa đã dập 
tắt. 

Không còn đeo đuổi theo dục lạc vật chất nữa. 


Cõi lòng mát lạnh, mọi sanh y đoạn tận. 
Mọi trở ngại đếu loại trừ, đã khéo chế ngự, 
Mọi đau khổ trong tâm 

Bác A la hản sống an lạc, hạnh phúc 

Vì trong lòng được an tịnh". (Tương Ũng ], 
2/35) 


q) Tĩnh xã Jafavana 


Nghe lời Phật giảng, ông Anathapindika 
chứng được Sơ quả (Sotapamna), và ông thỉnh 
câu Đức Phật sông qua mùa mưa ở Savatthi. 
Đức Phật nhận lời. Ông Anathapindika, trở về 
SavatthI, mua một khu vườn của Thái tử Jeta 
(Kỳ Đà), và xây ở đây tu viện Jetavana nồi 
tiếng. 


Sách kế rằng, ông mua khu vườn bằng số tiền 
đồng vàng lát đầy diện tích vườn, theo sự đòi 
hỏi của Thái tử Jeta. Nhưng Thái tử không 
chịu bán cây ở trong vườn, và tự mình đem tất 
cả những cây đó cúng dường Đức Phật. Từ đó, 
công viên có tên gọi trong các kinh Phật (Hán 
dịch) là "Cấp cô độc viên Kỳ đà thụ". Đức 
Phật đã giảng nhiều kinh, và trải qua 19 mùa 
mưa ở Tịnh Xá này. 


Các bài nói chuyện của Đức Phật với ông 
Anathapindika đều có ý nghĩa lớn đối với 
người Phật tử tại gia. Trong một bải thuyết 
pháp về hạnh bố thí, Đức Phật nói là "sự cúng 
dường cho Phật và chư Tăng là công đức rất 
lớn, nhưng có công đức hơn nữa là quy y Phật, 
quy y Pháp, quy y Tăng, có công đức hơn 3 
quy y là tự mình giữ Š giới, có công đức hơn 
giữ 5 giới là quán về lòng từ trong giây phút; 
nhưng có công đức hơn cả là phát triển tầm 
nhìn trí tuệ thấy được sự vật như thật và hiểu 
được tánh vô thường của sự vật" (Tăng Chi IV, 
264 - 265) 


Qua đoạn kinh trên, có thể thấy điều Đức Phật 
coi trọng hơn cả đối với người xuất gia hay tại 
gia là phát triển trí tuệ, để nhìn thấy sự vật như 
thật, đúng bản chất của chúng là vô thường, vô 
ngã. Tuy bố thí, cũng dường cũng là điều quan 
trọng, đối với người tại g1a, nhưng tự mình tu 
tập, thực hành nếp sống đạo đức theo Š giới, 
nuôi dưỡng lòng từ lại càng quan trọng hơn, 
nhưng quan trọng hơn cả là phát triển trí tuệ, 
để nhìn được sự vật như thật, nhờ đó mà 
không còn bị tham đắm, nội tâm được giải 
thoát, tự tại, trí tuệ được trong sáng. 


b) Bốn niềm vui của Phật tử tại gia 


Đức Phật nói tới bốn niềm vui chính đáng của 
người Phật tử tại gia, niềm vui có của cải, 
niềm vui được giàu có, niềm vui không có nợ 
nần, và niềm vui không có gì bị chê trách. 


"Thế nào là niềm vui có của cải? Ở đây, gia 
chủ có của cải nhờ phấn đấu tích cực, ĐÓP 
gom được bằng sức của bàn tay, bằng mồ hôi, 
đúng pháp, và tích lũy được một cách đúng 


pháp, và có ý nghĩ: 'Của cải này là của tôi, có 
được nhờ phân đầu tích cực tích lũy đúng 
pháp', cho nên niềm vui và thỏa mãn đến với 
ông ta. Đó là niềm vui có của cải". 


"Thế nào là niềm vui được giàu có? Ở đây, vị 
gia chủ được giàu có nhờ phần đấu tích cực, 
vui vẻ nhờ giàu có và làm nhiều việc lành. Vì 
có ý nghĩ Nhờ giàu có mà có thể hưởng thụ sự 
giàu có và làm các việc lành', cho nên niềm 
vui và sự thỏa mãn đến với ông ta. Đó là niềm 
vui được giàu có”. 


"Thế nào là niềm vui không có nợ nàn? Ở đây, 
vị gia chủ không có nợ nần, lớn hay nhỏ đối 
với bất cứ một ai. Vì có ý nghĩ 'Tôi không có 
nợ nần, dù lớn hay nhỏ đối với bất cứ một ai', 
cho nên niềm vui và thỏa mãn. đến với ông ta. 
Đó là niềm vui không có nợ nần". 


"Thế nào là niềm vui không bị chê trách? Ở 
đây, Vị Thánh đệ tử có niềm vui vì các hành 
động của thân, miệng và ý đều không có gì là 
đáng chê trách. Với ý nghĩ "Tôi không có gì 


đáng chê trách ở thân, miệng và ý', niềm vui 
và thỏa mãn đền với ông ta”. (Tăng Chi II, 77 
- 78) 


Tiếp đó, Đức Phật nói trong ba niềm vui trên 
đây của người tại gia, niềm vui không có gì 
đáng bị chê trách nơi hành động, lời nói và ý 
nghĩ là ưu việt hơn cả. 


c) Báy loại người vợ 


Một lần, Đức Phật đến thăm nhà ông 
Anathapindika, nghe có tiếng ồn ào thất 
thường trong nhà, bèn hỏi nguyên nhân, ông 
Anathapindika thưa: 


"Bạch Thế Tôn, đó là Suyata, con dâu tôi đang 
ở với chúng tôi. Nó giàu có và đến đây từ một 
ø1a đình giàu có, nó không săn sóc gì tới mẹ 
chồng, bố chồng và cả chồng nó nữa. Nó cũng 
không kính trọng, tôn quý và đảnh lễ Đức Thế 
Tôn". Đức Phật cho gọi Suyafa lại và giảng 
cho nghe về bảy loại người vợ: 


1. Người vợ có tâm địa ác, có ý xấu, không có 
lòng thương, bỏ rơi chồng mình, yêu những 
người đản ông khác, một dâm nữ, chỉ muốn 
làm phiền lòng người. Đó là loại vợ sát nhân. 


2. Người vợ hay hoang phí của cải tài vật, dù 
à ít do chồng làm ăn kiếm được, nhờ cày 
ruộng, buôn bán hay lao động khéo tay, đó là 
loại vợ ăn trộm. 


3. Người vợ lười biếng, không muốn làm gì 
hết, lại tham ăn, ác độc, thô bạo, thích nói lời 
ác, lẫn át người chồng siêng năn cần mẫn. Đó 
là loại vợ kiêu xa. 


4. Người vợ trìu mên, thân ái bảo vệ chông 
như mẹ bảo vệ con, giữ gìn tài sản của chông, 
đó là loại vợ như mẹ. 


5. Người vợ kính trọng chồng, như em gái đối 
với anh cả, khiêm tốn, sống chiều đúng theo ý 
chồng. Đó là loại vợ như em út. 


6. Người vợ sung sướng khi thấy chồng, như 


gặp người bạn cũ sau bao năm xa cách, thuộc 
giòng quý tộc, có đạo đức, sông thanh tịnh. Đó 
là loại vợ như bạn bè. 


7. Người vợ dù là bị đối đãi không tốt, nhưng 
không giận hờn, vẫn bình tĩnh, chịu đựng mọi 
hành vi của chồng với lòng từ mẫn, tâm không 
biết giận, sống chiều đúng theo ý chồng. Đó là 
loại vợ như người phục vụ. 


Đức Phật sau khi mô tả bảy loại người vợ nói 
trên, nói rằng: loại vợ sát nhân, loại vợ ăn 
trộm, loại vợ kiêu xa đều là không tốt, còn loại 
vợ như mẹ, như em út, như bạn bè, như người 
phục vụ là những người vợ tốt, đáng tán thán, 
và Đức Phật hỏi đó là bảy loại vợ mà một 
người đản ông có được, và Suyata muốn là 
loại người vợ nào? 


Suyata trả lời: "Xin đức Thế Tôn từ nay trở đi 
nghĩ về cháu là loại vợ như người phục vụ”. 


d) Cây bồ đề Ananda 


Ông Anathapindika thường hay đến thăm Đức 
Phật hàng ngày và thấy các Phật tử tỏ ra thất 
vọng mỗi khi đến mà không được gặp Phật vì 
Phật đi thuyết pháp ở một nơi khác, cho nên 
hỏi Đại Đức Ananda xem có cách gì để cho 
Phật tử có thể cúng dường Phật, dù Ngài văng 
mặt. Đại Đức Ananda bạch Phật về chuyện 
này và hỏi Phật về các vật đáng được cúng 
dường, đảnh lễ. Đức Phật trả lời là có ba loại. 
Loại đồ vật thuộc về thân Đức Phật, loại đồ 
vật Đức Phật thường dùng, và loại đồ vật nhắc 
nhủ nhớ tới Đức Phật. 


Đại Đức Ananda hỏi: "Xây một tháp thờ khi 
đức Thê Tôn còn sông có thích hợp chăng?" 


"Không, một vật nhắc nhủ nhớ tới Đức Phật 
không có cơ sở vật chất, chỉ có ý nghĩa thuần 
túy tinh thần. Như cây Bồ Đè, được Đức Phật 
sử dụng, là một vật đáng cúng dường, dù khi 
Đức Phật còn sống hay là khi Đức Phật đã diệt 
độ tôi." 


Đại Đức Ananda nói: "Khi đức Thế Tôn đi 


thuyết pháp ở nơi khác, tu viện lớn Jetavana 
nầy không có nơi để quần chúng quy ngưỡng 
và cúng dường. Con có thể lấy hạt cây Bồ Đề 
lớn ở Bodhi Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) và gieo 
nó ở cửa Tĩnh Xá Jetavana được không?" 


Đức Phật trả lời: "Rất tốt, hãy trồng cây Bỏ Đề 
ở đây. Như thê khác nào bao giờ Ta cũng có 
mặt ở Tình Xá Jetavana nây". 


Đại Đức Ananda nói ý kiến của Đức Phật với 
Phật tử tại gia như ông Anathapindika, nữ gia 
chủ Visakha và vua Pasenadi xứ Kosala. Đại 
Đức Ananda nhờ Tôn giả Moggalana (Mục 
Kiền Liên) tìm cho một quả Bồ Đề trên cây 
Bồ Đề lớn ở Bodhi Gaya. Đại Đức Ananda 
đem trồng ở cửa Tinh Xá Jetavana. Cây Bồ Đề 
ẫy hiện nay vẫn còn, và được gọi là cây Bồ Đề 
Ananda. 


e) Ông Anathapindika qua đời và sinh lên 
cối trời Đâu Suát 


Khi ông Anathapindika lâm bệnh nặng, ông 


mời Tôn giả Sariputta đến giảng kinh tại nhà. 
Cả Ngài Sariputta và Ngài Ananda cũng đến 
vẫn an ông. Tôn giả Sariputta giảng cho ông 
nghe một bài kinh sâu sắc. Nghe bài kinh gần 
xong, hai mắt ông trào đầy lệ vì quá cảm 
động. Ông Ananda hỏi vì sao, thì ông trả lời là 
ông chưa từng được nghe một bài thuyết pháp 
sâu sắc đến thế. Ngài Sariputta trả lời, đây vốn 
là một bài thuyết pháp chỉ giảng cho những 
Tăng sĩ có trình độ tu học cao. 


Ít lâu, sau khi hai Ngài Sariputta và Ananda ra 
đi, ông Anathapindika qua đời và sanh lên cõi 
Trời Tushita (Đâu Suât). 


Đến tối, thiên chủ Anathapindika, với thân 
hình sáng chói cả khu vườn Jetavana, đến 
chào Đức Phật, tán thán công đức của Tôn giả 
Xá Lợi Phất, và bày tỏ niềm vui sướng của 
mình được thấy Đức Phật và chư Tăng ngụ tại 
Tu Viện Jetavana. Thiên chủ Anathapindika 
nÓI: 


"Ý lành và trí tuệ, tâm được tu tập đúng pháp, 


lỗi sông tối cao cả, dựa trên đạo đức chân 
chính. Chính điêu ây làm con người thanh 
tịnh, chứ không phải danh lợi thê gian". 


25. An cư kiết hạ 

Sự nghiệp giáo hóa và thuyết pháp của Đức 
Phật kéo dài 45 năm, từ năm Đức Phật thành 
đạo lúc 35 tuôi cho đến năm tuổi 80, Đức Phật 
nhập Niết bàn. Năm này qua năm khác, Đức 
Phật đi nơi này nơi kia, khi thì đi một mình, 
khi thì có đông đảo đệ tử đi theo, thuyết pháp 
độ sanh, giáo hóa quần chúng băng gương 
sáng cao cả của bản thân, và băng lời lẽ đầy trí 
tuệ. Chỉ vào mùa mưa, ở Ấn Độ, thông thường 
giữa tháng 7 và tháng I1, Đức Phật nghỉ lại 
trong các tu viện và thuyết pháp tại chỗ, không 
đi ra ngoài. Tục lệ này gọi là An cư kiết hạ, 
được Tăng ni Phật tử duy trì liên tục cho đến 
ngày nay, ở khắp các nước có Phật giáo. Vào 
mùa an cư kiết hạ, quần chúng là tín đồ hay 
không tín đồ, hàng ngày kéo đến đông đảo tại 
tu viện hay công viên, nơi có Đức Phật và Chư 
Tăng trú ngụ, để được nghe thuyết pháp, cúng 
dường Phật và Chư Tăng. 


26. Đức Phật và vua Pasenadi xứ Kosala 
Như đã nói trên, trong 4Š năm giáo hóa và 
thuyết pháp độ sanh, Đức Phật hoặc một mình, 
hoặc cùng với đông đảo học trò đi lại nhiều 
nơi ở vùng trung châu sông Hằng. Nhưng thời 
gian dài nhất, Đức Phật ở tại Savatthi, kinh đô 
của vương quốc Kosala. 


Cũng như Trưởng giả Anathapindika, vua 
Pasenadi (Ba Tư Nặc) xứ Kosala là một thí 
chủ lớn của Đức Phật và Chư Tăng. Ở 
Savatthi, ngoài Tình Xá Jetavana của ông 
Anathapindika cúng dường Đức Phật, còn có 
tu viện RaJakarama do vua Pasenadi xây cất, 
để cúng dường Phật và Chư Tăng. 


Hoàng hậu Malika, vợ vua cũng là một tín đồ 
thuần thành của Đức Phật và khéo hướng dẫn 
giúp đỡ vua một cách tốt đẹp trong các vấn đề 
tôn giáo. Có lần, vua năm thấy liên tiếp 16 cơn 
mộng bất thường, các đạo sĩ Ba la môn ở trong 
triều nói đó là điềm gở và khuyên vua phải tổ 
chức tế đàn lớn, giết nhiều sinh vật đề cúng tế 
thì mới tai qua nạn khỏi. Vua cũng nghe theo 


và chuân bị tô chức tê đàn. 


Khi Hoàng hậu Malika biết tin, bà khuyên 
vua, thay vì tổ chức tế đàn, hãy yết kiến Phật 
và hỏi Ngài về ý nghĩa của 16 cơn mộng. Và 
vua được yên tâm, sau khi nghe Phật giải thích 
đầy đủ về 16 cơn mộng bắt thường của vua. 
Vua bèn thôi không tổ chức tế đàn nữa. 


Một niềm hạnh phúc lớn của vua Pasenadi là 
được nghe Đức Phật thuyết pháp nhiều lần. 
Tương Ưng Bộ Kinh có một chương đặc biệt, 
có đầu đề "Tương Ưng Kosala" ghi lại phần 
lớn các bài thuyết pháp của Đức Phật cho vua 
Pasenadl. Sau đây xin trích giới thiệu nội dung 
vài đoạn trong chương Kosala Tương Ưng: 


a) Đánh giá một người là thế nào không 
phải là chuyện đơn giản. 


Một lần, vua Pasenadi ngồi bên cạnh Phật, tại 
lâu đài Migaramatu, thì thấy có một số du sĩ 
ngoại đạo đi ngang gần đấy. Người thì bện tóc, 
người thì lõa thể, người thì chỉ mặc một y. Vua 


hỏi Đức Phật là trong số các du sĩ đó, ai là 
người đã chứng quả A la hán, ai là người đang 
trên đường tiễn tới chứng quả A la hán. Đức 
Phật trả lời là đối với nhà vua đang sống trong 
vòng dục lạc, dùng các loại hương chiên đản 
từ xứ Kasi, trang sức với vòng hoa, hương 
thơm, dầu sáp, dùng nhiều vàng bạc, thì thật là 
khó biết trong số các du sĩ vừa đi qua, ai là A 
La Hán và ai đang trên con đường tiến tới 
chứng quả A La Hán. Hơn nữa phải cùng sống 
lâu với một người, lại phải biết chú ý, xem xét 
và phải có trí tuệ, thì mới có thê biết được 
người đó có giới hạnh hay không, phải cùng 
chung một nghề, mới biết được một người có 
thanh tịnh hay không, phải qua sự thử thách 
của một thời gian bất hạnh mới biết được một 
người có trung kiên hay không, phải qua đàm 
đạo với một người mới biết được người đó có 
trí tuệ hay không. Hơn nữa, phải trải qua một 
thời gian dài có chú ý, xem xét và phải có trí 
tuệ thì mới có thể đánh giá một con người là 
thế nào,... Và cuối cùng Đức Phật khuyên vua 
xem xét người, không nên chỉ nhìn bộ mặt bề 
ngoài, có thể là giả dối che đậy. 


b) Đức Phật khuyên coi trọng phụ nữ, ngang 
hàng với nam giới. 


Một lần, vua Pasenadi, được tin Hoàng hậu 
Malika hạ sanh con gái, tỏ vẻ không vui. Đức 
Phật, biệt tâm trạng đó của vua, bèn đọc bài 
kệ: 


"Này nhân chủ ở đời 

Có một số thiếu nữ 

Có thể tốt đẹp hơn 

So sánh với con trai 

Có trí tuệ giới đức 

Khiến nhạc mẫu thánh phục 
Rồi sanh được con trai 

Là anh hùng, quốc chủ 
Người con trai như vá), 
Của người mẹ hiển đức 
Thật xưng là đạo sư 

Giáo giới cho toàn quốc". (Tương Ung I, 104) 


c) Không nên coi thường Tỳ kheo trẻ. 


Có lân vua Pasenadi hỏi vì sao, Đức Phật tuôi 


còn trẻ và xuất gia chưa bao lâu, mà chứng 
được quả Vô thượng Chánh đẳng giác, là quả 
Thánh cao nhất mà nhiều vị giáo chủ khác, tuy 
tuổi đời và đạo đều cao hơn Đức Phật, nhưng 
thừa nhận rằng mình chưa đạt tới được. Đức 
Phật trả lời, có bốn cái trẻ không thê coi 
thường. Thứ nhất là Sát đề ly trẻ (võ tướng trẻ 
thuộc đẳng cấp Sát đề ly), thứ hai là con răn 
trẻ, thứ ba là ngọn lửa trẻ (mới nhen nhúm 
lên), và thứ tư là Tỳ kheo trẻ. 


Ý từ Đức Phật là vị võ tướng trẻ có thê chiếm 
thiên hạ, rắn trẻ có thê cắn chết người, ngọn 
lửa trẻ có thể đốt cháy cánh đồng lớn, Tỳ kheo 
trẻ - nếu tinh tấn tu hành - có thê chứng quả 
Thánh. 


d) Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù. 


Pasenadl, làm vua xứ Kosala hùng mạnh 
không tránh khỏi chiến tranh với các nước 
láng giềng, đặc biệt là với chính cháu mình là 
AJatasattu, vua xứ Magadha. Có khi vua 
Pasenadi bại trận, có khi vua Pasenadi chiến 


thắng, thậm chí có lần bắt sống được vua 
AJatasattu. Vì vua Pasenadi là người có tâm 
địa tốt, sùng kính Phật, cho nên khi bắt sông 
được vua AJatasattu, vua chỉ tịch thu toàn bộ 
binh mã, còn thì tha cho vua Ajatasattu trở về. 


Khi các Tỳ kheo thuật lại chuyện này với Đức 
Phật. Ngài nói lên hai bài kệ. Bài đâu, khi vua 
Pasenadi thât trận: 


"Thăng trận sinh thù oản 

Bại trận ném khổ đau 

Ai bỏ thắng bỏ bại, 

Tịch tịnh hưởng an lạc". (Tương Ũng I, 102) 


Bài kệ thứ hai, Đức Phật nói lên khi nghe các 
Tỳ kheo thuật chuyện vua Pasenadi thăng trận 
và băt sông được vua AJatasattu: 


"Vì nghĩ đến tư lợi, 
Nên mới cướp hại người 
Khi người khác cướp lại, 
BỊ hại lại hại người 
Người ngu nghĩ như vậy, 


Khi ác chưa chín muôi 

Người ngu chịu khổ đau, 

Sát người, bị người sát 

Ti hẳng người, bị người thắng 

Măng người, người mắng lại. 

Não người, người não lại 

Do nghiệp được diễn tiễn 

Bị hại, lại hại người". (Tương Ũng I, 103) 


27. Đức Phật và nữ thí chủ Visakha 

Cũng tại Savathi, Đức Phật còn có thêm một 
tinh xá thứ ba nữa, do nữ thí chủ Visakha xây. 
Tĩnh xá gọi là Pubbarama. Đức Phật và Tăng 
chúng đã trải qua sáu mùa kiết hạ tại Tỉnh xá 
này của bà Visakha. Bà là con gái nhà triệu 
phú DhananJaya, mẹ là Sumanà Devi và ông 
nội của bả cũng là một nhà triệu phú tên là 
Mendaka. 


Ngay từ năm bà lên 7 tuổi, bà được may mắn 
gặp Đức Phật, khi Đức Phật đến Bhaddiya, nơi 
sinh quán của Bà, tại vương quốc Anga. Do có 
trí thông minh và đạo đức bâm sinh, sau khi 
nghe Phật giảng pháp, mặc dù tuổi còn nhỏ, bà 


cũng chứng Sơ quả (Sotapamna). 


Bà có một người chồng giàu có, 
Punnavadhana, con trai nhà triệu phú Migàra. 
Bồ chồng vốn là một tín đồ thuần thành của 
Nigantha Nataputta, vị giáo chủ của đạo JaIn. 
Bà đã khéo léo xin được phép mời Đức Phật 
đến nhà chồng thụ trai và sau đó, thuyết pháp 
cho cả gia đình nghe. Bồ chồng cũng nghe 
nhưng ngôi sau một bức màn. Vào cuôi bài 
thuyết pháp của Đức Phật, bố chồng giác ngộ, 
chứng ngay Sơ quả. Cả gia đình chồng trở 
thành một gia đình Phật tử hạnh phúc và thuần 
thành. 


Bà yêu cầu Đức Phật đồng ý cho bà được làm 
tám việc đôi với Tăng chúng như sau: 


1. Tặng áo cà sa cho Tăng chúng vào mùa 
kiết hạ, từ nay cho đến ngày bà qua đời. 

2. Cúng dường cho tất cả Tỳ kheo đến 
SavathI. 

3. Cũng dường cho tất cả Tỳ kheo ra khỏi 
SavathI. 


4. Cũng dường thức ăn cho Tỳ kheo ốm. 

5. Cúng dường thức ăn cho những a1 săn 
sóc người ốm. 

6ó. Cũng dường thuốc men cho Tý kheo 
ốm. 

7. Cúng dường cháo cho Tỳ kheo. 

8. Cúng đường áo tắm cho Tỳ kheo ni. 


Đức Phật vui vẻ nhận lời, Đức Phật nhiều lần 
thuyết pháp cho bà Visakha. Trong một bài 
thuyết pháp, Đức Phật có nói tới tám giới cho 
Phật tử tại gia nên theo trong những ngày Bồ 
Tát (Uposatha). Hiện nay, tám giới này vẫn 
được Phật tử theo, trong các ngày Bồ Tát ở 
các nước có đạo Phật. 


Bà Visakha là nữ thí chủ lớn nhất của Đức 
Phật và Tăng chúng, cũng như ông _ 
Anathapindika là nam thí chủ lớn nhât. 


28. Đức Phật và vua Bimbisara 

Bimbisara (Tần Ba Sa La) là vua xứ Magadha, 
có kinh đô ở thành Rajagaha (Vương Xá). Vua 
từng gặp Đức Phật khi Phật mới xuất gia, và 


yêu cầu Đức Phật trở lại thăm vương quốc của 
vua, sau ngảy thành đạo. Giữ đúng lời hứa cũ, 
Đức Phật cùng với đông đảo các vị A la hán đệ 
tử, đi từ Gaya đến thủ đô Rajagaha, và nghỉ tại 
đền Suppatittha trong một rừng cây cọ dừa. 
Đươc tin, vua Bimbirasa cùng với quần thần 
đông đảo đến chào Đức Phật và Tăng chúng. 


Vì trong số đệ tử đi theo hầu Đức Phật, có Tôn 
giả Kassapa vốn có uy tín lớn trong quần 
chúng ở đây, cho nên nhiều người phân vân 
không rõ ai là bậc Đạo Sư, Đức Phật hay là 
Tôn giả Kassapa. Đức Phật biết rõ mỗi phân 
vân đó của quần chúng, bèn hỏi ông Kassapa 
vì nguyên nhân gì ông bỏ tập tục tế thần lửa. 
Ông Kassapa thưa răng, ông bỏ tập tục tế thần 
lửa, vì ông nhận thấy cảnh giới Niết bàn an 
tịnh, cao quý hơn nhiều so với dục lạc thế 
gian. Nói xong ông đảnh lễ Phật và nói: "Đức 
Thế Tôn là bậc Đạo Sư, con là đệ tử của 
Ngài". 


Đức Phật bèn giảng kinh bổn sanh của ông 
Kassapa cho mọi người nghe, kê răng trong 


một kiếp trước, Đức Phật cũng đã từng độ cho 
ông Kassapa ở xứ Narada. Được nghe Phật 
thuyết pháp, vua Bimbisara chứng ngay Sơ 
quả. Hôm sau, vua thết trai tăng ở hoảng cung, 
mời Phật và Tăng chúng tham dự. Sau đó, vua 
tặng Đức Phật và Tăng chúng công viên Trúc 
Lâm, trong đó có đền Con Sóc và Tỉnh Xá 
Veluvanaràma, nơi đây Đức Phật trải qua 6 
mùa an cư kiết hạ. 


Bà Khema, vợ thứ của vua, sau này xuất gi và 
cùng với bà Gotami, lãnh đạo NI chúng. Còn 
Hoàng hậu chánh thất của vua là bà Kosala 
Devi, con gái vua Pasenadi xứ Kosala. Con bà 
Kosala Devi là Ajatasattu (A Xà Thế), sau này 
cướp ngôi và giết vua cha, đó là do nghiệp quá 
khứ của vua Bimbisara quá nặng nề. Nhưng vì 
vua đã chứng Sơ quả, cho nên cái chết của vua 
cũng nhẹ nhàng, đỡ phần bi thảm và sau khi 
qua đời, vua lập tức sanh lên cõi trời 
LummaharajIka với cái tên thiên chủ 
Janavasabba. 


AJatasattu sau khi cùng với Devadatta âm mưu 


giết hại Phật không thành, biết ăn năn hói lỗi, 
xin Phật cho quy y và trở thành một Phật tử tại 
gia hàng đầu của Đức Phật. Do nghiệp quá 
khứ nặng nè, cho nên đến lượt ông, ông cũng 
bị con ông giết và cướp ngôi. 


29. Đức Phật và tướng cướp Angulimala 
Một sự kiện đáng ghi nhớ, đánh dẫu năm thứ 
20 ngày thành đạo là Đức Phật giác ngộ cho 
Angulimala, tên tướng cướp khét tiếng hung 
ác của xứ Kosala. Tên thật của Angulimala là 
Ahimsaka (Kẻ vô tội). Cha ông vốn là một 
quan chức trong triều vua xứ Kosala. Thời 
niên thiếu, ông theo học ở Taxila, là trung tâm 
học vẫn ni tiếng đương thời ở Bắc Ấn Độ. 
Ông học rất giỏi và được thầy yêu thương nhất 
trong số các học sinh. Điều không may là các 
bạn đồng học ghen ty ông, vu cáo ông với thầy 
giáo và ông, thầy 1áo cả tin đâm ra căm thù 
ông, và muốn giết ông bằng cách bắt ông trả 
học phí bằng 1000 ngón tay phải của con 
người. Angulimala phải vâng lời thầy, mặc dù 
rất khổ tâm. Ông bèn rút lui vào rừng Jalini ở 
Kosala và bắt đầu giết người để có đủ số ngón 


tay cần thiết. 


Ban đầu, ông treo các ngón tay người trên cây, 
nhưng vì các ngón tay bị quạ mồ ăn, cho nên 
ông xâu ngón tay người lại thành vòng để đeo 
nơi cổ; do đó ông có tên Angulimala (vòng 
ngón tay). Sách kế răng, khi ông đã thu thập 
được 999 ngón tay, thời Đức Phật xuất hiện. 
Angulimala rất mừng vì sắp có đủ số ngón tay 
cần thiết để nộp cho ông thầy giáo ác độc, 
Angulimala rút gươm, chạy đuổi theo Phật. 


Vì Đức Phật dùng phép thần thông, nên 
Angulimala càng đuổi nhanh, càng không bắt 
kịp được Phật, mặc dù Phật vẫn đi khoan thai 
từ từ. Cuối cùng, thở hỗn hên và ướt đẫm mồ 
hôi, Angulimala đứng lại và gọi: "Này Tu sĩ, 
hãy dừng chân". Đức Phật nói bằng giọng từ 
tốn: "Mặc dù ta đang đi, nhưng ta đã dừng 
chân. Còn nhà ngươi đã dừng chân hay chưa?" 


Angulimala không hiểu ý tứ câu nói của Đức 
Phật như thê nào? Bởi vì Đức Phật đang đi, lại 
nói là đã dừng chân. Còn Angulimala đã dừng 


chân rồi, thì Phật lại bảo "Hãy dừng chân!" 
Angulimala hỏi Phật và được Phật giải thích 
như sau: 


"Đúng là ta đã dưng mãi mãi, này 
Angulimala, 

Không bao giờ dùng bạo lực với chung sanh. 
Còn nhà ngươi, hãy dừng tay chớ có giết hại 
đồng loại 

Vì vậy mà Tà nói rằng, Ta đã dừng, 

Và bảo ngươi cũng hãy dừng tay!" 


Nghiệp thiện ngày xưa của Angulimala tác 
động vào tư tưởng của ông, và ông biết răng, 
ông đang đứng trước mặt Đức Phật Thích Ca, 
Ngài đã vì lòng thương xót ông mà đến cứu 
ông ra khỏi vòng tội lõi. Ông vứt ươm xuống 
đất, xin Đức Phật cho ông được xuất gia làm 
Tăng. Đức Phật chỉ nói một câu đơn giản: "Ehi 
Bikkhu" (Hãy đến ! Tỳ kheo). 


Thế nhưng, mặc dù xuất gia, tỉnh thần của Tỳ 
kheo Angulimala vân không được yên ôn. 
Thường xuyên, ông bị ám ảnh bởi tiêng kêu 


khóc của những người ông đã sát hại. Một 
hôm, đi khất thực, ông bị quần chúng đuôi 
đánh, ném đá, ông trở về tu viện, lỗ đầu, chảy 
máu. Đức Phật giải thích cho Angulimala biết, 
đó là Angulimala trả nợ nghiệp ác cũ của 
mình. 


Một ngày, Angulimala đi khất thực, gặp một 
người đàn bà trở dạ, khó sanh và đang vô cùng 
đau đớn. Không biết làm sao được, 
Angulimala trở về hỏi Đức Phật. Đức Phật bày 
cho Angulimala đem lời sau đây nói với người 
đàn bà: 


"Này bà chị, từ khi tôi sanh trở lại trong hàng 
Thánh chúng, tôi không có giết hại bất cứ một 
loại hữu tinh nào. Cầu mong lời nói thật này 
giúp cho bà chị được khỏi đau đớn, con của bà 
chị được sanh nở an toàn". 


Angulimala học thuộc lời Đức Phật, và đến 
nói với người đàn bà đau đớn, khó sanh. Lập 
tức, người đàn bà hết đau, và hạ sanh đứa con 
dễ dàng. Lời nầy của Đức Phật được gọi là 


Angulimala Paritta. Ngày nay, ở các xứ Phật 
giáo Nam phương, người ta vẫn có tập tục đọc 
lời Angulimala Paritta để làm dịu cơn đau đẻ 
của phụ nữ. 


Sau này, Angulimala chứng quả A la hán. 


30. Đức Phật và kỹ nữ Ambapali 

Ambapali là người kỹ nữ nổi danh tài sắc của 
thành phố Vesali. Trên đường đi Kusinara, để 
nhập Niết bàn, Đức Phật dừng lại Vesali, và 
nghỉ ở vườn xoài của Ambapali. Được tin, 
Ambapali đến chào Đức Phật, và trân trọng 
mời Đức Phật và chúng Tăng đến dùng tiệc 
trai ngày mai tại nhà bà. Đức Phật nhận lời, và 
từ chối lời mời của hàng quý tộc Liechavi. Họ 
hứa trả bà Ambapali một số tiền rất lớn, để bà 
nhường lại cho quý tộc Liechav1i đặc ân được 
thiết cơm Phật và chúng Tăng nhưng bà từ 
chối và hôm sau, y lời hẹn, Đức Phật và chúng 
Tăng đến với nhà bà Ambapali dùng tiệc trai. 
Sau bữa tiệc, Ambapali kính tặng Đức Phật và 
chúng Tăng vườn xoài to lớn của bà để làm 
Tinh xá. Sau này, Ambapali cũng xuất gia và 


chứng quả A la hán. 


Hai sự kiện Angulimala và Ambapali cho thấy, 
cửa Đạo Từ Bi mở rộng cho tất cả mọi người, 
không phân biệt giàu sang, nghèo hèn và đăng 
cấp xã hội. Một tướng cướp như Angulimala, 
một dâm nữ như Ambapali, nếu thành tâm hối 
lỗi, cũng có thể xuất gia, tinh tấn tu học và 
chứng Thánh quả cao nhất. Một lòng tin thuần 
thành, và một nỗ lực lớn nhất: đó là điều kiện 
cơ bản để đi vào đạo Thánh và trở thành bậc 
Thánh trên thế giới này. Đạo Phật không đòi 
hỏi một điều kiện nào khác. 


31. Đức Phật tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn 
Đức Phật năm nay tròn 80 tuổi. Ngài nhận 
định sự nghiệp thuyết pháp, giáo hóa độ sanh 
của Ngài đã hoàn thành. Thời điểm đã đến để 
Ngài nhập Niết bàn. Trên đường đi Kusinara, 
khi Đức Phật dừng chân tại Vaisall, ở Tĩnh Xá 
Capala, Ngài đã tuyên bồ với tôn giả Ananda 
là ba tháng nữa, Ngài sẽ nhập Niết bàn. Ngài 
không chấp nhận lời yêu cầu của Ananda, xin 
Ngài sống thêm một kiếp nữa, vì hạnh phúc, vì 


an lạc của chúng sanh. Đức Phật giảng cho 
ông Ananda về tính vô thường của mọi sự vật 
trên thế gian này, và bảo ông Ananda tập hợp 
chúng Tỳ kheo ở Vaisali lại ở Tỉnh Xá 
Mahavana, để nghe Phật thuyết pháp. 


Rồi Đức Phật nói với chúng Tỳ kheo những 
lời lẽ như sau: "Này các Tỳ kheo! Mọi pháp 
đều vô thường. Hãy siêng năng phẫn đấu. Như 
Lai sắp nhập Niết bàn. Từ nay trong vòng 3 
tháng nữa, Như Lai sẽ nhập Niết bàn. Tuôi Ta 
đã già, cuộc sống con người ngắn ngủi. Ta sẽ 
vĩnh biệt các người. Hãy tinh tấn, chánh niệm 
tỉnh giác và sống đạo đức. Người nào sống 
không phóng dật trong giới luật, người đó sẽ 
được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi và chấm 
dứt mọi đau khổ". 


Và một lần cuối cùng, nhìn thành phố Valisall, 
Đức Phật nói chúng Tỳ kheo: 

"Giới, định, và tuệ, giải thoát tối hậu. Đó là 
những điêu Như Lai thực hiện". 


32. Buổi ăn cuối cùng của Đức Phật 

Từ Vaisali, Đức Phật cùng với tôn giả Ananda 
và chúng Tỳ kheo lên đường đi Kusinara. Dọc 
đường, Đức Phật cùng chúng Tăng dừng lại ở 
nhiều nơi, tiếp xúc với dân chúng, thuyết pháp 
độ sanh. 


Ở Pava, người thợ rèn Cunda (Thuần Đà) thết 
tiệc trai Đức Phật và chúng Tăng. Cunda 
chuẩn bị riêng cho Đức Phật một món ăn đặc 
biệt, gọi là sùkaramaddava. Đức Phật khuyên 
Cunda dành riêng dĩa thức ăn đó cho Đức 
Phật, và phần còn lại của đĩa phải đem chôn 
đi. Và nói: "Chỉ có Như Lai mới ăn và tiêu hóa 
được thức ăn này mà thôi". 


Ăn xong, Đức Phật bị kiết ly nặng. Ngài tuy 
mệt nhưng vẫn giữ tinh thần bình thản và 
quyết định lại lên đường đi Kusinara, cách 
Pava khoảng 6 dặm. Đức Phật tắm lần cuối 
cùng ở sông Kakutthi, và sau khi nghỉ một lát, 
Ngài nói với Đại đức Ananda: "Có thể có 
người trách Cunda về bữa cơm cuối cùng dọn 
cho Ta, vì sau bữa ăn đó Ta sẽ nhập Niết bàn, 


và Cunda có thể ăn năn hối hận. Nhà ngươi 
cần nói cho Cunda biết rằng, có hai bữa ăn 
cúng dường cho Như Lai, đem lại công đức 
lớn nhất cho người cúng dường. Đó là bữa ăn 
cúng dường Như Lai trước giờ Như Lai thành 
đạo và bữa ăn cúng dường Như Lai trước giờ 
Như Lai nhập Niết bàn. Hãy nói cho Cunda 
biết rằng, nhờ đã cúng dường Như Lai bữa ăn 
cuối cùng trước khi Như Lai nhập Niết bàn, 
Cunda được phúc đức lớn, quả báo lớn, nhờ 
đó mà Cunda được thọ mạng lâu dài, tái sanh 
ở cõi lành, giàu có, tiếng tăm, được sanh lên 
cõi trời và có quyền lực lớn. Này Ananda, 
ngươi hãy nói như vậy để loại bỏ mọi nỗi ân 
hận của Cunda, nếu có". 


Nói xong, Đức Phật đến vườn cây Sala ở 
Kusinara, nơi có bộ tộc Mallas ở, và bảo Đại 
đức Ananda chuẩn bị chỗ nằm, để Đức Phật 
yên nghỉ, đầu hướng Bắc, nằm nghiêng mình, 
chân phải đề trên chân trái, bình thản, tỉnh táo. 


33. Cách tốt đẹp nhất để tôn trọng, đánh lễ, 
tán thắn, quý mên Như Lai 


Thấy các cây Sala trổ hoa trái mùa, và các. 
biểu hiện khác của niềm tin tưởng, quý mến, 
tôn trọng Như Lai, Đức Phật bèn nói với các 
Tỳ kheo có mặt như sau: 


"Này Ananda, không nên tôn trọng, đảnh lễ, 
tán thán, quý mến Như Lai theo kiểu như vậy. 
Nhưng bắt cứ Tỳ kheo hay Tỳ kheo nỉ nào, Ưu 
bà tắc hay Ưu bà đi nào mà sống đúng với 
Chánh pháp, tự mình ứng xử hợp với đạo, có 
hành động chân chánh, thì chính người đó tôn 
trọng, đảnh lễ, tán thán và quý mến Như Lai 
một cách tốt đẹp nhất. Do đó, này Ananda, các 
người phải tu tập như vậy. Mọi người hãy 
sông đúng với chánh pháp, tự mình ứng xử 
hợp với đạo, có hành động chân chánh". 


34. Bồn địa điểm chiêm bái 

Rôi Đức Phật nói tới bôn địa điêm có liên hệ 
tới Đức Phật, mà Phật tử có thê đên chiêm bái. 
Đó là: 


1. Nơi Đức Phật giáng sinh, ở vườn 
Lumbimi (Lâm tỷ nì) tại vùng biên giới 


Ấn Độ - Nepan. 

2. Nơi Đức Phật thành đạo ở Bodhi Gaya 
(Bồ Đề Đạo Tràng). 

3. Nơi Đức Phật bắt đầu chuyên thành 
bánh xe Pháp (Sarnàth) tức là Vườn Nai 
gần Benarès. 

4. Nơi Đức Phật nhập Niết bản ở Kusinàra 
(nay là Kasia, cách 32 dặm nhà ga 
Gorakbpur). 


Đức Phật dạy rằng: "Những người nào qua đời 
trong quá trình đi chiêm bái, với lòng có đức 
tin, thì sẽ được sanh lên các cõi trời". 


35. Đức Phật hóa độ cho người cuối cùng: 
du sĩ Subhadda 

Bấy giờ có du sĩ Subhadda, đang sống ở 
Kusinara, biết tin Đức Phật sẽ nhập Niết bàn 
vào canh cuối cùng của đêm nay ở Kusinara. 
Du sĩ có suy nghĩ như sau: "Các đạo sư lớn 
tuổi, các du sĩ thường nói với ta rằng sự kiện 
Như Lai, bậc toàn giác xuất hiện ở đời là hiếm 
có, rất hiếm có. Vào canh cuối cùng đêm nay, 
Đức Phật Thích Ca, bậc Toàn giác sẽ nhập 


diệt. Ở đây ta có lòng tin Đức Phật, có thể là 
Ngài sẽ thuyêt pháp cho ta đê ta được giác 
ngộ”. 


Rồi du sĩ Subhadda đi đến rừng cây Sala, và 
xin Đại đức Ananda cho được gặp Đức Phật. 
Nhưng ông Ananda nói là Đức Phật đang mệt, 
không thể tiếp được. Subhadda ba lần thỉnh 
cầu, Đại đức Ananda đều không chấp nhận. 
Nhưng Đức Phật nghe câu chuyện giữa Đại 
đức Ananda và du sĩ Subhadda, bèn nói với 
Đại đức Ananda rằng: Hãy để cho Subhadda 
vào. Ông ta đến đây để mong được nghe pháp, 
được giác ngộ, chứ không phải để làm phiền 
Ta, và những lời Ta nói, Subhadda sẽ có thể 
hiểu được". 


Đức Phật nói cho Subhadda nghe về con 
đường đạo tám nhánh, và chỉ có những người 
tu học theo pháp và luật của Như Lai, mới 
thực hành con đường đạo tám nhánh và mới 
có thê trở thành đệ nhất Sa môn, đệ nhị Sa 
môn, đệ tam Sa môn, đệ tứ Sa môn. Subhadda 
vô cùng hoan hỷ và xin quy y Phật, quy y 


Pháp, quy y Tăng. Đồng thời xin được xuất 
ø1a làm Tăng, ngay bây giờ trước mặt Đức 
Phật. Tuy rằng theo luật, đáng lý, Subhadda 
vốn là du sĩ ngoại đạo, . phải trải qua 4 tháng 
thử thách và sau đó, nếu Tăng chúng chấp 
nhận, mới được thọ giới Tỳ kheo. Nhưng vì 
trường hợp rất đặc biệt, Đức Phật đặc cách cho 
Subhadda miễn trải qua 4 tháng thử thách và 
bảo Tôn giả Ananda truyền thụ giới Tỳ kheo 
cho Subhadda. Subhadda sau một thời gian tu 
học tinh tắn, trở thành một A la hán. Ông là 
người được Phật hóa độ cuối cùng. 


36. Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật 
Đức Phật thấy Đại đức Ananda buồn khóc, 
bèn thân mật an ủi, tắn thán đức hạnh của Đại 
đức Ananda như là một thị giả, một đệ tử kiểu 
mẫu, và khích lệ Đại đức phấn đấu tinh tấn để 
sớm được giải thoát, trở thành A la hán. Sau 
đó, Đức Phật nói với Đại đức Ananda đi báo 
cho dân chúng Mallas biết là Như Lai sắp 
nhập Niết bản vào canh cuối đêm nay tại rừng 
cây Sala. 


Được tin đông đảo dân chúng Mallas, đàn ông, 
đàn bà, người già, thanh niên, trẻ con tấp nập 
kéo đến rừng cây Sala bày tỏ lòng tôn kính, 
thương tiếc và vĩnh biệt Đức Phật lần cuối 
cùng. Sau đây là những lời dặn của Đức Phật 
với chúng đệ tử, trước khi ngài nhập Niết bản. 


"Này Ananda, có thể các ngươi nghĩ rằng: Chỉ 
còn lại giáo phái cao cả mà không còn bậc 
Đạo sư, chúng ta không còn có bậc Đạo sư 
nữa. Không! Ananda, các ngươi không được 
nghĩ như vậy, Pháp và Luật mà ta đã dạy, 
tuyên bố sẽ là đạo sư của các ngươi, sau khi Ta 
nhập Niết bàn." 


"Này Ananda, Tăng chúng nếu muốn, có thê 
bỏ các giới luật phụ và nhỏ, sau khi Ta nhập 
Niệt bàn". 


"Này các đệ tử của Ta, nếu các ngươi còn có 
nghi ngờ gì về Phật, Pháp, Tăng hay về con 
đường đạo, về phương pháp thì hãy hỏi Ta, 
đừng để sau này hối tiếc, nghĩ rằng, đối diện 
với Như Lai mà không hỏi được Như Lai câu 


nào!" 

Đức Phật nói xong, chúng đệ tử đều im lặng, 
Đức Phật hỏi tới ba lân, chúng đệ tử đêu im 
lặng. 


Đức Phật nói: "Có thê vì các ngươi tôn trọng 
bậc đạo sư mà không đặt câu hỏi chăng? Thì 
hãy đề một người nói thay vậy". Một lần nữa, 
chúng đệ tử vẫn im lặng. 


Đại đức Ananda bạch Phật rằng: "Tuyệt vời 
thay! Hy hữu thay! Thưa đức Thế Tôn. Trong 
hàng đệ tử chúng con ở đây, không có một 
người nào nghi ngờ và thắc mắc gì đối với 
Phật, Pháp, Tăng, con đường đạo và phương 


pháp". 


Đức Phật nói: "Này Ananda, nhà ngươi nói vì 
niềm tin đối với Như Lai, Như Lai biết rõ là, 
trong chúng đệ tử có mặt tại đây, không có 
người nào còn nghi ngờ thắc mắc đối với 
Pháp, Tăng, con đường đạo và phương pháp. 
Trong số năm trăm đệ tử này, này Ananda, 


người kém nhất cũng đã chứng quả Dự Lưu, 
không còn thoái chuyền nữa, cuối cùng chắc 
chăn sẽ được giác ngộ". 


Câu nói cuối cùng của Đức Phật là: "Hỡi các 
đệ tử, Ta khích lệ các người, mọi pháp hữu 
vÏ đều biến hoại. Hãy tích cực phân đấu!". 
Thế rồi đức Thể Tôn im lặng. Ngài lặng lẽ 
nhập định, tuần tự trải qua các câp thiền từ 
thấp tới cao, rồi cuối cùng chủ động nhập Niết 
bàn. 


37. Lễ Trà tỳ và sự phân chia xá lợi của 
Phật 

Thị hài Đức Phật được dân chúng Mallas trân 
trọng đưa tới Makutabandhana, và để ở đó bảy 
ngày trước khi tô chức lễ trà tỳ chính thức 
(hỏa táng). Tôn giả Maha Kassapa cũng về 
đây đề đánh lễ vĩnh biệt Đức Phật lần cuối 
cùng và chủ trì lễ hỏa táng. Sau lễ trà tỳ, dân 
chúng Mallas thu thập xá lợi để cúng đường. 
Các nước lân cận và nhất là vua Ajatasattu 
cũng đòi một phần Xá lợi. Vì ban đầu dân 
chúng Mallas không chịu, cho nên có nguy cơ 


bùng nỗ một cuộc chiến tranh xung quanh việc 
phân chia xá lợi. Nhưng cuối cùng, các bên 
cũng thỏa thuận được với nhau là xá lợi Phật 
chia làm tám phần, phân phối cho dân chúng 
Mallas, vua AJatasattu xứ Magadha, bộ tộc 
LiechavIi ở Vaisali, bộ tộc Sakya ở 
Kapttavastu, bộ tộc Bulaka ở Calakalna, bộ 
tộc Krandya ở Ramagrama, những người Bà la 
môn ở Visudvipa, những người Mallas ở Pava. 


Bà la môn Dona, người tô chức thành công 
việc phân chia Xá lợi, dành lấy cho mình cái 
bình đựng Xá Lợi. Những người Maurya ở 
Pipphalirana, vì đến chậm, chỉ nhận được tro 
còn lại của giàn hỏa. Các bên được phân chia 
Xá Lợi, đều xây tháp ở quốc gia mình đề cúng 
dường. Như vậy, có tất cả 10 tháp: tám tháp 
đựng Xá Lợi của Phật, một tháp xây trên bình 
chứa Xá Lợi, và một tháp thờ tro của giàn hỏa. 


Kết luận 


Trên đây là sơ lược tiểu sử Phật Thích Ca, căn 
cứ vào các nguôn tư liệu chính thông của kinh 


sách Đạo Phật. Trong tiểu sử đó, phần nảo là 
sự thật lịch sử, phần nào là huyền thoại và 
thần thoại, do các thế hệ đệ tử và tín đồ sùng 
kính Phật thêm vào về sau này, đó là điều 
chúng ta không thể xác định được. Thế nhưng, 
dựa vào các tài liệu rải rác và được hệ thông 
hóa lại, chúng ta có thể có mấy nhận định sau 
đây về nhân vật Thích Ca, khác với các giáo 
chủ các tôn giáo khác như thế nảo. 


1. Phật không phải là Thượng để tạo thế và 
cứu thế. Phật, theo đúng nghĩa của từ Phật, là 
bậc giác ngộ, và ai giác ngộ được như Phật 
đều gọi là Phật. Vì vậy, theo Phật giáo thì đã 
có nhiều Phật trước Phật Thích Ca và sau Phật 
Thích Ca, cũng sẽ có nhiều Phật ra đời nữa. 
Đạo Phật thủy chung bác bỏ quan niệm siêu 
hình về một cái nhân ban đầu, từ con số không 
mà sinh ra được thế giới, vạn vật, v.v. Chủ 
thuyết của Đạo Phật là mọi sự đều do nhiều 
nhân, nhiều duyên sinh ra, gọi là thuyết nhân 
duyên sinh. Phật cũng không phải là một đẳng 
cứu thế, vì Phật "Chỉ dạy về con đường và nếu 
các người đi theo con đường nảy, mọi đau khổ 


sẽ đoạn tận". (Pháp Cú, kệ 275). 


Phật luôn luôn nhắc nhở đệ tử là tự mình làm 
cho mình trở nên trong sạch. Và cũng tự mình 
làm cho mình dơ bắn. Chứ không ai làm cho 
ai được trong sạch hay dơ bần cả. 


"Tự mình điều ác làm, 

Tự mình làm nhiễm Ôô. 

Tự mình ác không làm 

Tự mình làm thanh tịnh 

Tịnh không tịnh tự mình 

Không di thanh tịnh ai”. (Pháp Cu, kệ 1635). 


Chính vì những lý lẽ trên mà nhiều đạo giáo 
khác cho rằng đạo Phật là vô thần, theo nghĩa 
đạo Phật không công nhận có Thượng đề tạo 
thế và cứu thế. Nhưng ít có tôn giáo nào đề 
cao con người vả tình thương con người như 
đạo Phật. 


Thậm chí, có người nói đạo Phật không phải là 
tôn giáo. bởi vì đã là tôn giáo thì phải công 
nhận thê giới do Thượng đê sáng tạo và người 


phải có linh hồn. Nhưng đạo Phật đồng thời 
bác bỏ cả thuyêt Thượng đê và thuyết linh 
hôn. 


Nhưng đạo Phật vẫn là một tôn giáo, ở chỗ, 
thứ nhất, nó có một Giáo chủ, một đức Bồn sử 
là Phật Thích Ca, mặc dù đã nhập diệt cách 
đây hơn 2500 năm, nhưng vẫn là đối tượng 
quy ngưỡng của hàng triệu triệu tín đồ Phật tử 
hiện nay trên khắp thế giới. Thứ hai, nó có 
một hệ thống giáo lý được ghi lại trong ba 
tạng kinh điển có nguyên tắc bằng hai cỗ ngữ 
chính là Pali và Sanskrit, và hiện nay đã được 
dịch ra hầu hết các ngôn ngữ chính trên thế 
giới. Thứ ba, nó có một giáo đoàn tăng sĩ, 
chấp nhận và thực hành mọi quy tắc được Phật 
chế định ngay lúc khi Ngài còn tại thế, và 
được ghi lại trong giới bốn Patimokkha. 


2. Phật luôn luôn khuyến cáo đệ tử là phải tin 
ở sức mình, ở khả năng của mình thành tựu 
đích giác ngộ và giải thoát tối hậu. Trong 
những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, 
Phật nói với tôn giả Ananda, người đệ tử thân 


cận của mình như sau: "Hãy dựa vào bản thân 
mình, như là ngọn đèn sáng cho chính mình. 
Hãy dựa vào sức của bản thân mình là chính. 
Hãy dựa vững vàng vào Chánh Pháp. Đừng có 
tìm một chỗ dựa nào khác ngoài bản thân 
mình”. 


Có thể nói, đặc sắc của Phật Thích Ca như là 
một giáo chủ, là không áp đặt một quyền lực 
nảo hết lên trên con người. Phật không bao giờ 
cường điệu tính yếu hẻn, tính tội lỗi nơi con 
người, trái lại, Phật luôn luôn nhắn mạnh con 
người có đầy đủ bản chất hướng thiện, đồng 
thời có đầy đủ khả năng tự hoàn thiện mình. 
Tự mình có gắng và phần đấu, thì mình sẽ 
được giác ngộ và giải thoát. Đó là lời khuyên 
thường được nhắc đi, nhắc lại của Phật Thích 
Ca. 


3. Phật Thích Ca không phải là một nhà cách 
mạng và hoạt động xã hội theo ý nghĩa hiện 
đại của từ đó, nhưng quan điểm xã hội của 
Phật rất rõ ràng. Phật không tán thành chế độ 
đăng cấp xã hội ở Ấn Độ. Giáo hội Tăng già 


do Phật sáng lập không phân biệt đẳng cấp xã 
hội. Phật nói: "Hỡi các Tỳ kheo, cũng như các 
con sông lớn, sông Hằng Hà, sông Yamuna, 
sông AcrravatI, sông Sarabhu, sông Mahi, khi 
chúng đồ vào biên thì chúng mất tên gọi trước 
đây của chúng, và được gọi cùng một tên là 
biên cả mà thôi, cũng như vậy, bốn đẳng cấp 
Sát đề lợi, Bà la môn, Vệ xá, và Thủ đà la, một 
khi họ đã đến với Pháp và Luật do Như Lai 
giảng thuyết, từ cuộc sống gia đình đến cuộc 
sông không nhà thì họ cũng đều mắt tên gọi 
trước đây của họ, bộ lạc cũ của họ, và được 
gọi cùng một tên là tu sĩ". 


Trong hàng ngũ đệ tử của Phật khi Phật còn tại 
thế, xuất gia cũng như tại gia, đều có đủ các 
hạng người thuộc đủ mọi đẳng cấp, từ các vua 
chúa lớn nhất của các vương quốc hùng mạnh 
tại Ấn Độ thời bấy giờ như vua Bimbisara, 
vua Ajatassattu, vua Pasenadi v.v.. cho đến các 
giáo sĩ Bà La Môn nổi danh là thông minh, 
cao đạo như anh em Kassapa, hai ông 
Sariputta và Moggalana cho đến anh thợ cạo 
thuộc bộ tộc Sakya là Upali, ngưòi dâm nữ nôi 


danh tài sắc thành Vaisali là Ambapali, tên 
cướp khét tiêng tàn ác là Angulimala ở Kosala. 


Tất cả mọi người, không kể trí, ngu, sang, hèn, 
nếu thành tâm cầu đạo, ăn năn lỗi trước, đều 
có thê tu đạo, và chứng đạo, trở thành bậc 
Thánh giữa chúng sanh, chứng ngay Niết Bàn 
trên cõi thế. Phật luôn luôn nhắn mạnh tính 
bình đăng giữa người và người với nhau. Phật 
nói vê những người thuộc đăng cấp Bà La 
Môn, vốn thường tự xem mình là tầng lớp xã 
hội thượng đẳng: "Là Bà La Môn hay là tiện 
dân không phải là do sinh đẻ mà là do hành 
động của bản thân mình. Người Bà La Môn 
hay là tiện dân không phải là do sinh đẻ mà là 
do hành động của bản thân mình. Người Bà La 
Môn không phải sinh ra từ lửa, nhờ có hai 
thanh gỗ ma xát nhau, cũng không phải từ trên 
trời rơi xuống hay là từ gió bay ra, cũng không 
phải từ dưới đất chui lên. Những người Bà La 
Môn cũng sinh ra từ bụng mẹ hoàn toàn giống 
nhau như người Thủ Đà la vậy. Mọi người đều 
có quan năng trong cơ thể tương tự nhau, 
không có gì khác nhau cả. Sao lại có thể có 


những người tự cho mình thuộc loại hay giống 
như người đặc biệt?". 


Phật không có thành kiến về giới tính, tuy rằng 
Phật cho răng bản chất người phụ nữ là yêu 
đuối, và Phật đã tỏ ra dè đặt khi cho thiết lập 
đoàn thể nữ tu sĩ đầu tiên. Nhưng sau khi xuất 
gia, nhiều nữ tu sĩ đã trở thành nổi danh về 
đạo đức cao khiết và học lực uyên thâm. Cũng 
như hai ông Sariputta và Moggalana là 
Thượng thủ của Tăng chúng thời Phật, hai bà 
Khema và Gotami cũng được tôn là Thượng 
thủ của Ni chúng. Hai bà cũng đều chứng quả 
A la hán. 


Giáo hội Tăng già do Phật Thích Ca sáng lập 
ra là một đoàn thể thật sự dân chủ. Giáo hội đó 
không biết đến giáo quyền. Giáo hội đó dựa 
trên tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, 
gọi là lục hòa (sáu điều hòa hợp). 


4. Phật Thích Ca là một giáo chủ rất rộng 
lượng và khiêm tôn, Phật thường ví Phật Pháp 
như cái bẻ qua sông, như ngón tay chỉ mặt 


trăng hay là con đường dẫn tới Chân lý, chứ 
bản thân Phật pháp không phải là chân lý tối 
hậu. Đã là cái bè qua sông thì có thể có nhiều 
thuyền, nhiều bè khác nhau cùng qua sông; đã 
là ngón tay chỉ mặt trăng thì có thê có nhiều 
ngón tay cùng một lúc chỉ mặt trăng; đã là con 
đường dẫn tới chân lý thì có thể có nhiều con 
đường khác nhau dẫn tới đích là Chân lý tối 
hậu. 


Hai nữa, giác ngộ và giải thoát là một thực 
nghiệm cá nhân, nghĩa là không ai có thể giác 
ngộ hay giải thoát thay cho ai được cả. Có 
những điều mình làm được nhưng người khác 
không làm được, mình làm dễ nhưng người 
khác làm khó, trong hoàn cảnh này làm được, 
nhưng trong hoàn cảnh khác lại không. Một 
tôn giáo tầm cỡ thế giới như đạo Phật không 
thể cứng nhắc hay hẹp hòi được. Đấy là một lý 
do vì sao trong đạo Phật, có lắm tôn nhiều 
phái, và giữa các phái với nhau, trong quá khứ 
cũng như hiện nay, tuyệt đối không bao giờ có 
sự lấn áp trên thế mạnh dù rằng có nhiều lúc 
Phật giáo có ưu thế hơn, được chính quyền 


trọng đãi như quốc giáo (như trong hai triều 
đại Lý, Trân ở Việt Nam). 


Những Tăng Ni Phật giáo, nếu sống đúng theo 
giới luật nhà Phật, là những người vô sản hoàn 
toán. Họ không có quyền lực, cũng không có 
tiền bạc. Họ chỉ có hai điều: lòng Từ bị và Trí 
tuệ. Nhưng với hai vũ khí đó, đạo Phật trong 
một thời, đã từng chinh phục trái tim và khôi 
óc của đại bộ phận nhân dân thế giới cô đại và 
phong kiến [*], và hiện nay nó vẫn là một tôn 
giáo thế giới với hàng trăm triệu tín đô. 


[*J Toàn bộ thời kỳ từ nửa thể kỷ IV đến cuối 
thế kỷ VIII sau Công nguyên có thể được gọi 
là kỷ nguyên Phát giáo của lịch sử Trung Hoa. 
Trên thực tế, có thể goi đó là kỷ nguyên Phát 
giáo cuả lịch sử châu Á. Và có thể nói, của cả 
thế giới, bởi lẽ vào thời kỳ đó, khoảng hơn 
một nửa dân số thể giới là tín đồ đạo Phật. 
Đạo Phát trải rộng trên toàn khắp châu Á, trừ 
hai vùng Siberi và Cận Đóng, tạo thành cho 
cả châu lục này một sự thông nhất về văn hóa 
chưa từng có. (East 4sia-The ŒGreat Tradition, 


- Đông Á - Truyện thống vĩ đại, tr. 147-148, 
Edwin QÓ Reischauer and.John K. FaichanÑs, 
Harvard University) 


Trên đây là 4 đặc điểm về nhân cách của Phật 
Thích Ca, như là một giáo chủ. Các Tăng sĩ, tu 
sĩ Phật giáo của bất cứ một nước nào, trước 
đây cũng như hiện nay đều phải lấy đó làm 
gương. Không thê tưởng tượong được một 
Tăng sĩ Phật giáo, dù cao niên, dù bác học đến 
đâu mà có thái độ và giọng nói giáo quyên, 
sông không giản dị, không thiểu dục, trí túc, 

lại kích động, chống đối và bạo loạn, vì những 
mục đích danh lợi cá nhân, bảy trò dị đoan để 
lôi kéo quần chúng, trong khi Phật Thích Ca 
tuyệt đối ngăn cấm không được làm như vậy, 
cho rằng đó là một việc làm xấu hồ, không nên 
làm. 


Tăng sĩ phải là gương sáng của đạo đức và trí 
tuệ, là người thầy dạy giáo pháp và đạo đức và 
giới luật. Nhà chùa phải là trung tâm của trí 
tuệ và đạo đức, chứ không phải là nơi chỉ có 
cúng kiến và lễ bái. Kinh sách Phật phải được 


giảng diễn cho người đời hiểu và làm theo, 
chứ không phải để riêng cho giới tu sĩ đọc 
tụng. Đó là hướng tiễn tới của đạo Phật chân 
chính sẽ còn tồn tại lâu dài trong lòng người 
Việt Nam, trong cuộc sống của người Việt 
Nam, trên đất nước Việt Nam chúng ta. 
Nam mô Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Tỳ kheo Thích Minh Châu 


Đức Phật của chúng ta 
Tỳ kheo Thích Minh Châu 


Lời giới thiệu. -- Đáy là bài thuyết giảng về 
"Đức Phật của chúng ta" một đề tài dễ làm 
cho Phật tứ ngạc nhiên, vì Đức Phát của 
chúng ta là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi 
còn gì mà phải đặt vấn để. Nhưng vấn đê sở đĩ 
được đặt ra là nhiều khi chúng fq chưa có 
được một cái nhìn thấu triệt tất cả tỉnh tưởng, 
đức tướng, hạnh đực, tin đức của đức Phát 
chúng ta. Do vậy, bài này, một phần giúp 
chúng ta trả lời những thiểu sót như vậy. 


Đề tài thuyết giảng của chúng tôi hôm nay là: 


"Đức Phật của chúng ta" chắc cũng làm cho 
một số Phật tử ngạc nhiên. Chúng ta là Phật 
tử, thời đức Phật của chúng ta là đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni rồi, còn cần gì thêm mà phải 
thuyết giảng. Nhưng chúng ta cũng phải xác 
nhận, chúng ta cũng có những cái nhìn, những 
quan điểm lệch lạc về đức Bồn Sư của chúng 
ta, không đúng với hình ảnh mà Đức Phật 
muốn chúng ta hình dung về Ngài cho đúng 
Chánh Pháp. Cũng nhiều khi lòng tịnh tín của 
chúng ta đối với Ngài chưa đạt đến bất động, 
còn bị hạn chế rất nhiều. Lại thêm, có nhiều sự 
kiện chúng ta trích dẫn từ những tài liệu không 
được chính xác về Đức Phật của chúng ta và 
vì vậy, hình ảnh của chúng ta xây dựng về 
Ngài cũng có rất nhiều thiếu sót gò bó. Do vậy 
chúng tôi nghĩ, một đề tài thuyết giảng nói đến 
Đức Phật mà chúng ta cũng là một vấn đề rất 
cần thiết và nên làm. 


Việc trước kia chúng tôi là hạn chế các tư liệu 

mà chúng tôi sử dụng, chỉ từ kinh tạng Pali mà 
thôi. Sự hạn chế này giúp chúng tôi loại bỏ rất 
nhiều sự kiện có thể đi quá xa thời đại Đức 


Phật còn tại thế, vào khoảng 100 năm sau khi 
Đức Phật nhập diệt. Sự hạn các tư liệu chỉ 
trong kinh tạng Pali giúp chúng tôi xây dựng 
hình bóng bậc Đạo sư của chúng ta, vừa có 
một sự nhất trí trong vấn đề nội dung, vừa 
diễn tả những hình ảnh tương đối trung thực 
về bậc đại Đạo Sư của chúng ta. 


Đề cập đến bậc Đạo Sư của chúng ta, trước 
tiên, chúng ta cần nhẫn mạnh đến vị trí có một 
không hai của Đức Phật - vị trí này cho chúng 
ta thấy không thể có một Đức Phật thứ hai 
trong suốt hiền kiếp Đức Phật tại thể - vị trí 
này còn giúp chúng ta nhận rõ những đóng 
góp gì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho 
nhân loại, cho thế giới này thật là đặc biệt vô 
song, có vậy, chúng ta mới đánh giá đúng đắn 
sự xuất hiện rất đặc biệt của vị Bốn Sư của 
chúng ta. 


Kinh Tăng Chi Bộ Kinh tập I, trang 37 ghi 
chép. "Sự kiện này không xảy ra, này các Tỳ 
keo, không có được trong một thế giới có hai 
vị A la hán Chánh đẳng giác, không trước 


không sau, xuất hiện một lần. Sự kiện này 
không xảy ra. Và sự kiên này có xảy ra, này 
các Tỳ-kheo. Trong một thế giới, chỉ có một vị 
A la hán Chánh đăng giác, xuất hiện, sự kiện 
này có xảy ra”. 


Như vậy, chúng ta có thê nói, trong hiền kiếp 
hiện tại, tại thế giới này, chỉ có một Đức Phật, 
không có hai Đức Phật, có thể có 6 Đức Phật 
quá khứ như Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật 
Thi Khi v.v... nhưng thuộc vảo kiếp quá khứ, 
không thuộc kiếp hiện tại; và có đức Phật DI 
Lặc (Maitriya), nhưng thuộc vảo kiếp tương 
lai, không thuộc kiếp hiện tại. Như vậy vị trí 
của Đức Phật, Thích Ca Mâu Ni thật là độc 
nhất vô nhị, ngay trong tiền kiếp của thời hiện 
đại của chúng ta, và ở trong thế giới mà hiện 
chúng ta đang sống. Từ nơi vị trí Phật độc nhất 
vô nhị này, Kinh Tăng Chi Bộ Kinh tập I trang 
29 nói rõ thêm: 


"Một người, này các Tỳ-kheo, khi xuât hiện ở 
đời, là xuât hiện một người không hai, không 
có đông bạn, không có so sánh, không có 


tương tợ, không có đối phần, không có người 
ngang hàng, không có đặt ngang hàng, bậc tối 
thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là 
a1? Chính là Như Lai, bậc A la hán, Chánh 
Đăng giác; một người này khi xuất hiện ở đời, 
là xuất hiện một người không hai, không có 
đồng bạn, không có so sánh, không có tương 
tự, không có đối phần, không có người ngang 
hàng, không có ngang băng, không có đặt 
ngang bằng bậc Tối thắng giữa các loài hai 
chân". 


Như vậy Đức Phật của chúng ta không có một 
ai có thê sánh bằng, không có tương tự, không 
có đối phần đưa chúng ta đến một vấn đề mới, 
đức Phật đứng trên vị trí gì để trở thành một 
bậc tối thượng ở đời không ai có thể sánh 
bằng, Trung bộ kinh III, trang 110, nói lên địa 
vị tối thượng này của Sa môn Gotama tức là 
Đức Phật của chúng ta. 


"Không thể có một vị Tỳ-kheo, này Ba-la- 
môn, thành tựu một cách trọn vẹn, một cách 
đây đủ tât cả các pháp mà Thê Tôn bậc A la 


hán, Chánh đăng giác đã thành tựu. Này Bà la 
môn, Thế Tôn là bậc làm khơi dậy con đường 
trước đây chưa được hiện khởi làm cho biết 
con đường trước đây chưa được nói, là bậc 
hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và này, 
các đệ tử là những vị sống hành đạo và tủy 
hành, và sẽ thành tựu đạo quả". 


Với đoạn kinh trên, chúng ta thấy vị trí độc 
nhất vô nhị của đức Phật chúng ta. Ngài là vị 
đã làm khởi dậy con đường giải thoát mà trước 
đây chưa từng được ai làm cho khởi dậy; Ngài 
làm cho biết con đường trước đây chưa từng 
được ai làm cho biết; nói lên con đường trước 
đây chưa từng được ai nói. Con đường ấy là 
gì? Chính là tiễn trình giác ngộ giải thoát mà 
chính tự Ngài đầu tiên khám phá ra, tự mình tu 
tập con đường ấy và tự mình giải thoát giác 
ngộ nhờ đã đi trên con đường ây. Tiến trình ấy 
là một tiến trình gồm có 5 giai đoạn bắt đầu từ 
"Giới, rồi đến định, tuệ, giải thoát, và giải 
thoát tri kiến". Con đường ấy đã được cô động 
một cách tuyệt diệu thành con đường Thánh 

10 ngành bắt đầu từ (Bát chánh đạo: chánh tri 


kiến..., chánh định, thêm chánh trí và chánh 
giải thoát). 


Đoạn kinh sau đây, trong Trung Bộ II, trang 
211A, xác nhận rõ hơn nữa vị trí đặc biệt ây 
của Đức Phật: "Này BharavaJa, ở đây, các vị 
Sa môn, Bà la môn ấy, đối với các pháp từ 
trưóc chưa từng được nghe, tự minh chứng trí 
hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng về căn bản 
phạm hạnh đã chứng đạt ngay hiện tại thượng 
trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Ta là 
một trong những vị ấy". 


Từ nơi đây, chúng ta không còn lấy làm lạ khi 
thỉnh thoảng Đức Phật rống lên tiếng rống con 
sư tử, tiếng rồng làm ngoại đạo hoảng sợ, 
tiếng rồng nói lên thế ưu việt của chánh pháp, 
như được diễn tả trong Trung Bộ Kinh tập I, 
trang 63: "Này các Tỳ kheo chỉ ở đây tức chỉ 
cho trong Pháp và Luật do Đức Phậat thiết lập, 
chỉ ở đây là đệ nhất Sa môn, là đệ nhị Sa môn, 
ở đây là đệ tam sa môn, ở đây là đệ tứ Sa môn, 
các ngoại đạo khác không có 5a môn”. Tiếng 
rồng con sư tử này xác nhận răng chỉ có tiến 


trình Giới, Định, Tuệ, giải thoát, giải thoát trì 
kiến, được cô động trong con đường Thánh 
Đạo Mười ngành do Đức Phật thiết lập mới 
đào tạo ra được các đệ nhất Sa môn, tức là các 
vị Dự Lưu, các đệ nhị Sa môn tức là các vị 
Nhất Lai, các đệ tam Sa môn tức là các vị Bất 
Lai, các đệ tử Sa môn tức là các vị A la hán. 


Từ nơi lời xác chứng có tính chất quyết định 
dứt khoát này, chúng ta mới hiểu câu trả lời 
của Đức Phật nói với Upaka, một du sĩ ngoại 
đạo đã được hỏi đức Phật là ai, khi Đức Phật 
đi từ Bồ Đề đạo tràng đến vườn Lộc Uyên, để 
thuyết pháp lần đầu tiên cho Kiều Trần Như và 
4 người bạn. Khi Upaka gặp Đức Phật với các 
căn trong sáng, vị tu sĩ ngoại đạo liền hỏi: 
"Các căn của hiền giả, thật thanh khiết! Nay 
hiền giả! Vì mục đích gì hiền giả xuất gia? Ai 
là bậc Đạo sư của hiền g1ả?". Đức Phật liền trả 
lời với bài kệ: 


"1a không có Đạo sư, 
Đác như Ta Không có. 
Giữa thê giới nhân thiên 


Không có ai bằng Ta". (Trung Bộ Kinh tập I, 
trang ]7]). 


Câu trả lời này khiến chúng ta nhớ đến câu 
"Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn" 
được xem là đức Phật đã tuyên bố khi Ngài 
đản sanh, và đi bảy bước. Và câu này cũng 
được diễn đạt theo truyền thống Pàii với lời 
tuyên bố, như đã được ghi trong Trường Bộ 
Kinh I trang IŠ5I "Aggo ham asmIi lokassa, 
Jettho' ham asmIi lokassa; setto' ham asmi 
lokassa, Avam antima Jati natthi dàn! 
puabbano'. Được dịch ra như sau: "Ta là bậc 
tối tôn ở đời. Ta là bậc Trưởng thượng ở đời. 
Ta là bậc tối thượng ở đời. Nay là đời sống 
cuối cùng của Ta. Nay ta không còn tái sanh 
nữa". Như vậy hai lời tuyên bồ tuy từ hai 
truyền thống khác nhau, nhưng cũng nói lên 
địa vị độc tôn của đức Phật. 


Đây không phải là một lời tuyên bố ngạo mạn 
như có thê bị hiểu lầm. Lời tuyên bố này cũng 
nói lên vị trí có một không hai của chánh pháp 
tức là tiến trình giải thoát giác ngộ giới, định, 


tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Chính tiến 
trình này đã được Đức Phật thân chứng và dạy 
lại cho các đệ tử Tỳ kheo, Tỳ kheo ni của Ngài 
tu học để được chứng quả A la hán như Ngài. 


Với Đức Phật, tự mình đã giác ngộ, khi Ngài 
mới thành chánh giác. Ngài khởi lên một tư 
tưởng rất khiêm tốn: "Thật là khó khăn sống 
không cung kính, không vâng lời. Vậy Ta hãy 
cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một Sa 
môn hay Bà la môn. Với mục đích làm cho 
đầy đủ giới uân chưa đây đủ, làm cho đầy đủ 
chưa định uâẫn đầy đủ... Làm cho đầy đủ tuệ 
uẩn chưa đầy đủ... Làm cho đây đủ giải thoát 
uẩn chưa đầy đủ. Ta hãy cung kính, đảnh lẽ và 
sông y chỉ vào một Sa môn hay Bà la môn nào 
khác. Nhưng ta không thấy một chỗ nảo trong 
thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm Thiên, 
giữa quần chúng Sa môn và Bà la môn, Chư 
Thiên và loại người, không có một Sa môn 
hay Bà la môn nào khác, với giới.. với định... 
với tuệ... với giải thoát đầy đủ hơn Ta mà Ta 
có thê cung kính đảnh lễ và sống y chỉ. Rồi 
này các Tỳ kheo. Ta suy nghĩ như sau: 'Với 


Pháp này mà Ta đã chơn chánh giác ngộ, Ta 
hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ Pháp 
ấy!" 

Như vậy đức Phật với tâm tư khiêm tốn muốn 
tìm một Sa môn để nương tựa y chỉ, nhưng 
cuối cùng phải nương tựa y chỉ vào chánh 
pháp. Thái độ này của Đức Phật giải thích vì 
sao đức Phật khuyên tôn giả Ananda chớ có 
sầu muộn sau khi Đức Phật nhập diệt, vì các 
đệ tử Phật luôn luôn có chánh pháp lãnh đạo, 
có chánh pháp làm chỗ y chỉ, có chánh pháp 
làm chỗ nương tựa. Đức Phật có thể xem là vị 
giáo chủ khuyên chúng ta không nên nương 
tựa, ÿ lại cá nhân. Ngài chỉ khuyên chúng ta 
nên y chỉ vào chánh pháp, nên nương tựa vào 
chánh pháp. 


Và như vậy, chúng ta thật không lấy làm lạ khi 
Đức Phật được tôn xưng là bậc tối thượng 
trong thế giới các loài hữu tình như kinh 
"Lòng tin", số 34 , Tăng Chi II A trang 47, đã 
xác định: "Dầu cho loài hữu tình nào, này các 
Tỳ kheo, không chân hay hai chân, bốn chân 


hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có 
tưởng hay không tưởng hay phi tưởng phi phi 
tưởng. Thế Tôn bậc A la hán, Chánh đẳng giác 
được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin 
vào đức Phật, chúng đặt lòng tin vảo tối 
thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối 
thượng, chúng được quả dị thục tối thượng." 


Từ nơi vị trí độc tôn này, chúng ta cần phải 
tìm hiểu chính nơi đời sống của Ngài, những 
kinh nghiệm gì trên bản thân Đức Phật đã giúp 
Đức Phật đạt được những quả vị tối thượng. 
Nét độc đáo ở nơi đây là những gì đức Phật 
giảng dạy đều từ nơi bản thân kinh nghiệm 
của Ngai do tự Ngài thực hành đem lại. Chớ 
không phải do tưởng tượng hay do một ai 
truyền lại cho Ngài như đoạn kinh sau này nêu 
rõ, trong Tăng Chi II, tập A trang 34 - 35, đức 
Phật, Đức Phật nói rõ sự hiểu biết của mình 
như sau: "Như vậy, này các Tỳ kheo, Như Lai 
là vị đã thấy những gì cần thấy, nhưng không 
có tưởng tượng những gì cân phải thấy, không 
có tưởng tượng đối với người thấy. Đã nghe 
những cái gì cân nghe, nhưng không có tưởng 


tượng điều đã được nghe, không có tưởng 
tượng những cái gì không được nghe, không 
có tưởng tượng những gì cần phải nghe, không 
có tưởng tượng đối. VỚI người nghe. Đã cảm 
giác những cái gì cần cảm giác, nhưng không 
có tưởng tượng nhiều điều đã được cảm giác, 
không có tưởng tượng những cái gì không 
được cảm giác, không có tưởng tượng đối với 
người cảm giác. Đã thức tri những cái gì cần 
thức tri, nhưng không có tưởng tượng điều đã 
được thức tri, không có tưởng tượng những cái 
gì không được thức tri, không có tưởng tượng 
những gì cần phải thức tri, không có tưởng 
tượng đối với người thức tri. Như vậy này các 
Tỳ-kheo, Như Lai đối với các pháp được thấy 
được nghe, được cảm giác, được thức tr1, nên 
VỊ ẫy là như vậy. Lại nữa, người như vậy, 
không có ai khác tối thượng hơn và thù thắng 
hơn. Ta tuyên bố như vậy!". 


Sau đây là những kinh nghiệm được ghi lại về 
đời sống đầy dục lạc khi Đức Phật còn là Thái 
tử, thái độ đức Phât đối với vấn đề sanh lão 

bệnh tử va ba sự kiêu mạn của tuôi trẻ, không 


bệnh và trọng sự sông. 


"Nay các Ty-kheo, Ta được nuôi dưỡng tế nhị, 
tối thắng nuôi dưỡng tế nhị, cứu cánh nuôi 
dưỡng tế nhị. Này các Tỳ-kheo, trong nhà Phụ 
vương Ta, các hồ nước được xây lên, trong 
một hồ có hoa sen xanh, trong một hồ có hoa 
sẽ đỏ, trong một hồ có hoa sen trắng, tất cả 
phục vụ cho Ta. Không một chiên đàn nào Ta 
dùng, này các Tỳ-kheo, là không từ Kàsi đến, 
băng vải Kàsi là khăn của Ta, này các Tỳ- 
kheo. Bằng vải Kàsi là áo cánh; bằng vải Kàsi 
là nội y, bằng vải Kàsi là thượng y. Đêm và 
ngày, một lọng trắng được che chở cho Ta, để 
tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, cỏ hay sương. 
Này các Tỳ kheo, ba lâu đài được xây dựng 
cho Ta, một cho mùa đông, một cái cho mùa 
hạ, một cái cho mùa mưa. Và Ta này các Tỳ- 
kheo, tại lâu dài mùa mưa, trong bốn tháng 
mưa, được những nữ nhạc công doanh vậy, Ta 
không có xuống dưới lầu..." 


"Với Ta, này các Tỳ kheo, được đây đủ với sự 
giàu sang như vậy, được cứu cánh nuôi dưỡng 


tế nhị như vậy, Ta suy nghĩ rằng: "Kẻ vô văn 
phàm phụ tự mình bị già, không vượt qua khỏi 
già, khi thấy người khác bị già, lại bực phiền, 
hồ thẹn ghê tởm, quên rằng mình cũng như 
vậy. Ta cũng bị giả, không vượt qua khỏi giả, 
khi người khác già. Ta có thê bực phiền, hồ 
thẹn, ghê tởớm sao? Như vậy thật không xứng 
đáng cho Ta. Sau khi quan sát về Ta như vậy, 
nảy các Tỳ kheo, sự kiêu mạn của tuổi trẻ 
trong tuôi trẻ được đoạn trừ hoàn toàn". 


"Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị bệnh, không 
vượt khỏi bệnh, thấy người khác bị bệnh, lại 
bực phiền, hồ thẹn, ghê tởm, quên răng mình 
cũng như vậy. Ta cũng bị bệnh, không vượt 
qua khỏi bệnh, khi thấy người khác bị bệnh, 
Ta có thê bực phiền, hồ thẹn ghê tởm sao? 
Như vậy thật không xứng đáng cho Ta. Sau 
khi quán sát về Ta như vậy này các Tỳ kheo, 
sự kiêu mạn của không bệnh trong không bệnh 
được đoạn trừ hoàn toàn". 


"Kẻ vô văn phàm phu, tự mình bị chết, không 
vượt khỏi chêt thây người khác bị chêt, lại bực 


phiền hồ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng 
vậy. Ta cũng bị chết, không vượt qua khỏi 
chết, khi thấy người khác chết, Ta có thể bực 
phiền, hồ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy thật 
không xứng đáng cho Ta. Sau khi quán sát về 
Ta như vậy này các Tỳ kheo, sự kiêu mạn của 
sự sống được đoạn trừ hoàn toàn". (Tăng Chì 
I, 162 - 163). 


Ở đoạn kinh trên chúng ta thấy rõ đức Phật 
của chúng ta khi còn làm Thái tử, được hưởng 
thọ dục lạc ở đời, nhưng không đề cho các dục 
lạc ấy làm cho say đắm si mê, vẫn ý thức được 
rằng sanh già bệnh chết vẫn đang đe dọa nặng 
trên kiếp sống của con người và như vậy đoạn 
trừ được ba sự kiêu ngạo của tuổi trẻ trong 
tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh trong không 
bệnh, kiêu mạn của sự sông trong sự sông. 


Chính nhờ ở kinh nghiệm bản thân về những . 
dục lạc ở đời, chính nhờ quán sát sáng suốt về 
thực trạng già, bệnh, chết của cuộc đời chính 
mình và tất cả mọi người, nên đức Phật của 
chúng ta vượt qua sự kiêu mạn của tuôi trẻ, 


của không bệnh, của sự sông, đề sau này từ bỏ 
tất cả, xuất gia tu đạo. 


Khi Ngài đã quyết định từ bỏ ngai vàng, châu 
báu, vợ đẹp con thơ, tầm đạo giải thoát, chúng 
ta được nghe đức Phật của chúng ta kể lại sự 
học đạo của Ngài với Alàra Kàlama và Udaksa 
Ràmaputta, hai vị đạo sư nồi tiếng thời bấy 
ø1ờ và sau đây là kinh nghiệm bản thân của 
đức Phật khi học đạo với Alàra Kalama như 
kinh Thánh cầu, Trung bộ I, trang 164b đã 
khéo ghi chép: 


"Rồi này các Tỳ kheo, sau một thời gian, khi 
Ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ 
huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng 
son của cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng 
lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, Ta cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Ta xuất gia như vậy, đi 
tìm cái gì chỉ thiện, tìm cầu vô thượng tối 
thắng an tịnh, hướng đến tịch tịnh. Ta đến chỗ 
Alàra Kàlama ở, khi đến xong liền thưa với 
Alàra Kàlama: "Hiền giả Kàlama, tôi muốn 


sông phạm hạnh trong Pháp và Luật này". 


"Này các Tỳ kheo, được nghe nói vậy, Alàra 
Kàlama nói với Ta: "Này Tôn giả, hãy sống 
(và an trú) Pháp này là như vậy, khiến kẻ có 
trí, không bao lâu vị Bồn sư của mình chỉ dạy, 
tự trị, tự chứng, tự đạt và an trú” Này các Tỳ 
kheo, và không bao lâu Ta đã thông suốt Pháp 
ấy một cách mau chóng... "Này các Tỳ kheo, 
Ta suy nghĩ như sau: "Alàra Kàlama tuyên bố 
Pháp này không phải chỉ vì lòng tin. Sau khi 
tự trị, tự chứng, tự đạt, Ta mới an trú. Chắc 
chắn Alàra Kàlama biết Pháp này, thấy Pháp 
nảy rồi mới an trú". 


"Này các Tỳ kheo, rồi Ta đi đến chỗ Alàra 
Kàlama ở, sau khi đến, Ta nói với Alàra 
Kàlama: "Hiền giả Kàlama, cho đến mức độ 
nảo, Ngài tự trị, tự chứng tự đạt và tuyên bồ 
Pháp này?" Này các Tỳ kheo, được nói vậy, 
Alàra Kàlama tuyên bố về vô sở hữu xứ. Rồi 
các Tỳ kheo, Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ có 
Alàra Kàlama có lòng tin. Ta cũng có lòng tin. 
Không phải chỉ có Alàra Kàlama mới có tinh 


tấn. Ta cũng có tinh tắn. Không phải chỉ có 
Alàra Kàlama mới có niệm. Ta cũng có niệm. 
Không phải chỉ có Alàra Kàlama mới có định. 
Ta cũng có định. Không phải chỉ có Alàra 
Kàlama mới có tuệ. Ta cũng có tuệ. Vậy Ta 
hãy có găng chứng cho được Pháp mà Alàra 
Kàlama tuyên bố: "Sau khi tự trị, tự chứng, tự 
đạt, Ta an trú" 


"Rồi này các Tỳ kheo, không bao lâu, khi tự 
trị, tự chứng, tự đạt Pháp ấy một cách mau 
chóng. Ta an trú. Rồi này, các Tỳ kheo, Ta đi 
đến chỗ Alàra Kàlama ở, sau khi đến, Ta nói 
với Alàra Kàlama: "Này hiền giả Kàlama có 
phải hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và 
tuyên bố Pháp này đến mức độ như vậy" - 
"Vâng hiền giả. Tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt 
và tuyên bố Pháp này đến mức độ như vậy" - 
"Này hiền giả, Tôi cũng đã tự trỊ, tự chứng, tự 
đạt và tuyên bố Pháp này đến mức độ như 
vậy". "Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, 
khi chúng tôi được thấy một đồng Phạm hạnh 
như tôn giả Pháp mà tôi tự trì, tự chứng, tự đạt 
và tuyên bố, chính Pháp này hiển giả tự tri, tự 


chứng, tự đạt và an trú; Pháp này hiển giả tự 
tri, tự chừng, tự đạt và an trú; chính Pháp ẫây 
tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp 
mà tôi biết, chính Pháp ấy hiền giả biết; Pháp 
mà hiền giả biết, chính Pháp ấy Tôi biết. Tôi 
như thế nào, hiền giả là như vậy; hiền giả như 
thế nào, Tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, hiền 
giả! Hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng 
này”. 

"Như vậy, này các T-kheo, Alàra Kàlama là 
Đạo sư của Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị ấy 
ngang hàng với mình, và tôn sùng Ta với sự 
tôn tối thượng. Này các Tỳ kheo, rôi Ta tự suy 
nghĩ: "Pháp này không hướng đến yêm ly, 
không hướng đến ly tham, không hướng đến 
đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không 
hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an 
tịnh, không hướng đến thượng trí, không 
hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niết 
Bàn, mà chỉ đưa đến giác ngộ, không hướng 
đến Niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô 
sở hứu xứ” Như vậy, này các Tỳ kheo, Ta 
không tôn kính Pháp này và chán nản Pháp ấy, 


Ta bỏ đi". 


Tiếp đến là nếp sống khổ hạnh, Đức Phật của 
chúng ta tự mình hành trì luôn trong sáu năm 
trên kinh nghiệm bản thân của Ngài, như đức 
Phật đã diễn tả: "Này Sariputta, Ta đầy đủ bốn 
hạnh: về khô hạnh Ta khổ hạnh đệ nhứt; về 
bản uế, Ta bần uế đệ nhất; về yêm ly, Ta yềm 
ly đệ nhất; về độc cư, Ta độc cư đệ 

nhất" (Trung Bộ L, trang 76b). 


Đoạn văn sau đây diễn tả hạnh ăn ít của Đức 
Phật chúng ta, chính những hạnh này khiến 
Thế Tôn gây mòn chỉ còn da bọc xương, như 
đã được diễn tả trong các bức tượng Tuyết 
Sơn, khắc ghi lại sự khổ hạnh đặc biệt của Thế 
Tôn (trong kinh Sư Tử Hồng, Trung Bộ I, 
trang 80). 


"Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành những 
cộng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì Ta 
ăn quá ít, hàn trôn của Ta trở thành như móng 
chân con lạc đà. Vì Ta ăn quá ít, cái xương 
sông phô bảy của Ta giống như một chuối 


banh. Vì Ta ăn quá ít, cái xương sườn gầy mòn 
của Ta giống nư rui cột một nhà sàn hư nát. Vì 
Ta ăn quá ít, nên con người của Ta long lanh 
nằm sâu thắm trong lỗ con mắt, giống như ánh 
nước long lanh năm sâu thẩm trong một giếng 
nước thâm sâu. Vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở 
thành nhăn nhiu khô cằn như trái bí đắng màu 
trắng, cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm 
cho nhăn nhíu khô cằn". 


"Này Sariputta, nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ da 
bụng”, chính xương sông bị Ta năm lấy. Nếu 
Ta nghĩ: "Ta hãy rờ xương sông: chính da 
bụng bị Ta năm lây vì ta ăn quá ít ". Này 
Sariputa, nêu Ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay 
xoa bóp chân tay, thời này Sariputta trong khi 
Ta lấy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư 
mục rụg khỏi thân Ta, vì ta ăn quá ít". Đức 
Phật của chúng ta đã tự mìn hành tri khổ hạnh, 
và sau sáu năm hành trì không có kết quả, 
Ngài cương quyết từ bỏ khổ hạnh và bắt đầu 
hướng đến hành thiền như đoạn kinh sau này 
nÊu TÕ: 


"Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: 
"“Thưở xưa có những Sa môn, Bà la môn, và 
tương lai có những Sa môn, Bà la môn; vả 
hiện tại có những Sa môn, Bà la môn thình 
lình cảm thọ những cảm thọ, những cảm giác 
chói đau, khô đau, khốc liệt. Những sự đau 
khổ này là tối thượng, không thê có gì hơn 
nữa, vẫn không chứng được pháp thượng 
nhân, trí kiến thù thắng, xưng đáng bậc Thánh. 
Hay có đạo lộ nào khác hơn đưa đến giác 
ngộ?". 


"Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: Ta 
biết trong khi phụ thân Ta thuộc giòng Sakka 
đang cày, và Ta đang ngồi dưới bóng mát cây 
Diêm phù đề. Ta ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Khi an trú 
như vậy, Ta nghĩ: "Đạo lộ này có thể đưa đến 
giác ngộ chăng? Và này Aggivessana, tiếp 
theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi Ta. 
Đây là đạo lộ đưa đến Giác ngộ" (Trung bộ I, 
trang 240b). Từ nơi kinh nghiệm bản thân này, 
Đức Phật của chúng ta từ bỏ khổ hạnh, hành 


trì thiền định, chứng được sơ thiền, thiền thứ 
hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, chứng được túc 
mạng minh, thiên nhãn minh và "với tâm định 
tỉnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, 
không phiền não, như nhuyễn, dễ sử dụng, 
vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta hướng Tâm 
đến lâu tận trí. Ta biết như thật: "Đây là khổ", 
Ta biết như thật: "Đây là khổ tập". Ta biết như 
thật: "Đây là khổ diệt". Ta biết như thật: "Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt". Ta biết như 
thật: "Đây là các lậu hoặc", Ta biết như thật: 
"Đây là lâu hoặc tập khởi". Ta biết như thật: 
"Đây là lâu hoặc diệt". Ta biết như thật: "Đây 
là con đường đưa đến lâu hoặc diệt". Nhờ hiểu 
biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của Ta 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự tâm đã giải thoát 
như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải 
thoát". Ta đã biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên đã làm, không còn trở 
lại trạng thái này nữa" (Trung bộ I, 

248a-248). 


Như vậy, cùng với kinh nghiệm bản thân, từ 


bỏ khổ hạnh, tu tập thiền định, phát triển trí 
tuệ, bậc Đạo sư của chúng ta thành tựu chánh 
đăng chánh giác và trở thành đức Phật. 


Sau khi thành đạo, đức Phật chúng ta luôn 
luôn đi hoằng hóa, thuyết pháp độ sanh. Tuy 
vậy, Ngài vân bị xuyên tạc hiểu lầm. Và 
Sunakkhatta đã hiểu lầm về đức Phật của 
chúng ta như sau: "Sa môn Gotama không có 
pháp thượng nhân, không có trì kiến thù thắng, 
xứng đáng bậc Thánh, Sa môn Gotama thuyết 
pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tạo 
thành, tùy thuận trắc nghiệm và thuyết cho 
mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, 
có thê dẫn người thực hành diệt tận khổ 

đau' (Trung bộ I trang 69). 


Đức Phật với nhận thức sáng suốt của Ngài, 
chấp nhận phần hai của lời phê bình của 
Sunakkhatta là đứng đắn, vì pháp Phật dạy, 
không do ai dạy Ngài, chỉ do tự bản thân tu 
tập, chính do tự suy luận, chính do tùy thuận 
trắc nghiệm của Ngài xây dựng lên, và pháp 
ẫy dạy cho một mục tiêu đặc biệt là đoạn trừ 


khổ đau của chúng sanh, và có khả năng 
hướng thượng giúp chúng sanh đoạn tận tham 
sân si, châm dứt khô đau. 


Nhưng Đức Phật không chấp nhận phần đầu 
lời phê bình của Sunakkhatta khi Sunakkhatta 
nói Ngài không có pháp thượng nhân, không 
có trì kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Ở 
đây, đức Phật mới rống, tiếng rỗng con Sư tử, 
xác nhận đức Phật có được 4 pháp truyền 
thống. Ngài là vị có đủ 10 danh hiệu là Thế 
Tôn, bậc A la hán, chánh đăng giác, minh hạnh 
túc, thiện thệ, hiểu biết thế gian, bậc vô 
thượng, điều ngự những ai đáng được điều 
ngự, bậc Thầy chư Thiên và loài người, Phật, 
Thế Tôn. Và Ngài chứng được thần túc thông, 
thiên nhĩ thông và tha tâm thông. 


Như Lai là vị có được mười Như Lai lực, có 
bốn vô sở úy. Như Lai như thật biết sự kiện có 
xảy ra là có xảy ra, sự kiện không xảy ra là 
không xảy ra. Như Lai như thật biết quả báo 
tuỳ thuộc sở do, tuỳ thuộc sở nhân của các 
hạnh nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Như Lai 


như thật biết con đường đưa đến tất cả cảnh 
giới. Như Lai như thật biết thế giới với nhiều 
chủng loại sai biệt. Như Lai như thật biết chí 
hướng sai biệt của một loài hữu tình. Như Lai 
như thật biết các căn thượng hạ của loài người, 
của các loài hữu tình; Như Lai như thật biết sự 
tập nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các 
thiền chứng về thiền và giải thoát, về định. 
Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ; với 
thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sông 
và sự chết của chúng sanh Như Lai nhờ đoạn 
trừ các lậu hoặc tự mình chứng trí, chứng ngộ, 
thành tựu và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ tâm giải thoát. Chính nhờ 
mười Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho 
mình địa vị ngưu vương, rồng lên tiếng rồng 
con sư trong các hội chứng và chuyền pháp 
luân (Trung bộ II, trang 70A- 71A). 


Như Lai có được bốn vô sở uý, tức là bốn điều 
không sợ hãi, chính nhờ thành tựu bốn pháp 
này. Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu 
VƯƠN, rồng tiếng rỗng con sư tử trong hội 
chúng và chuyền pháp luân: "Thế nào là bốn? 


Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì, một 
Sa môn, Bà la môn, chư Thiên, Ma vưong, 
Phạm Thiên hay một aI1 ở đời có thể chỉ trích 
Ta đúng pháp rằng: "Các pháp này chưa được 
chứng ngộ hoàn toàn mà Ngài tự xưng là đã 
chứng ngộ hoàn toàn." Này Sariputfta, vì Ta 
không thấy có lý do gì như vậy, nên Ta sống, 
đại được an ôn, đạt được không sợ hãi, đạt 
được vô uý. Này Sariputta, Ta không thấy có 
lý do gì, một Sa môn, Bà la môn, chư Thiên, 
Ma vương, Phạm Thiên hay một ai ở đời có 
thể chỉ trích Ta đúng pháp rằng: "Các lậu hoặc 
này chưa được đoạn trừ mà Ngài tự xưng đoạn 
trừ...". Những pháp này được Ngài gọi là các 
chướng ngại pháp, khi được thực hành thời 
không có gì là chướng ngại pháp cả... Này 
Sariputta, Ta thấy không có lý do gì một Sa 
môn, Bà la môn, Chư Thiên, Ma vương, Phạm 
Thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích Ta 
đúng pháp rằng: "Pháp do Ngài thuyết giảng, 
không đưa đến một mục tiêu đặc biệt, không 
có khả năng hướng thượng, không có thể dẫn 
người thực hành đến diệt tận khổ đau". Này 
Sariputta, vì Ta thấy không có lý do gì như 


vậy, nên Ta sông đạt được an ôn, đạt được 
không sợ hãi, đạt được vô uý (Trung bộ I, 
trang 7l Bì). 


Như vậy, với 4 pháp truyền thống, với 10 Như 
Lai lực, với 4 vô sở úy, Đức Phật của chúng ta 
xác chứng Ngài có pháp thượng nhân, có tri 
kiến thù thắng của bậc Thánh, xứng đáng với 
địa vị Ngưu vương, rống tiếng rồng con sư tử 
trong các hội chứng và chuyên pháp luân. 


Đức Phật của chúng ta sở dĩ chiếm một địa vị 
ưu thế so sánh với các ngoại đạo đương thời là 
vì Ngài là vị đầu tiên đề lại chúngta một 
truyền thống kế thừa rất đặc biệt, khác với các 
ngoại đạo cô xưa, và truyền thống ấy mãi cho 
đến ngày nay, sau hơn 2.500 năm có mặt trên 
thế giới này, vẫn còn được tôn trọng, tiếp nối 
và truyền thừa. 


Kinh Makhàdeva 83, Trung bộ kinh II trang 75 
đề cập đến truyền thống của vua Makhadeva, 

vị vua này khi sợi tóc bạc đầu tiên hiện ra trên 
đầu của Ngài, liền giao ngôi báu cho hoảng tử, 


tự mình xuất gia tu đạo. Vua Makhedeva lại 
dặn hoàng tử lên ngôi trị vì cho đến khi sợi tóc 
bạc đầu tiên mọc lên thời liền trao ngôi báu 
cho hoàng tử của mình, còn mình thời xuất gia 
tu đạo. Vua Makhedeva lại dặn hàng tử lên 
ngôi trì vì cho đến khi sợi tóc bạc đâu tiên 
mọc lên thời liền trao ngôi báu cho hoàng tửi 
của mình, còn mình thời xuất gia tu đạo. Vua 
Makhedeva dặn dò phải giữ gìn truyền thông 
nảy đừng cho gián đoạn. Tuy vậy, truyền 
thống của vua Makhadeva được truyền cho 
đến khi vua Nemi là vị vua cuối cùng gìn giữ 
truyền thông này, con của vua Nemi là 
Kalàrajanaka lại không tiếp tục truyền thống 
này, không chịu xuất gia khi sợi tóc đầu tiên 
mọc trên đầu của mình và do vậy truyền thống 
của Makhàdeva bị chấm dứt. 


Nhưng truyền thống của Đức Phật của chúng 
ta lại khác. Chính Đức Phật xác nhận như sau 
trong Trung bộ I trang §2A: "Này 
&#128;nanda, truyền thống ấy của Makhàdeva 
không đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch 
tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết Bàn. Và này 


Ananda, thế nào là truyền thông tốt đẹp được 
Ta thiết lập và truyền thống ấy đưa đến yếm ly 
ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác 
ngộ, Niết bàn? Chính là Thánh đạo tám Ngành 
này, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính 
tân, chánh niệm, chánh định. Này Ananda, đây 
là truyền thống tốt đẹp được Ta thiết lập, và 
truyền thống ấy đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn 
diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết bản. 
Này &#128;nanda, về vẫn đề này, Ta nói như 
sau: "Truyền thống tốt đẹp này do Ta thiết lập, 
hãy tiếp tục duy trì. Các người chớ có thành 
tối hậu sau Ta". Này Anada, khi hai người còn 
tồn tại, và có sự dứt đoạn, người ẫy là người 
tối hậu vậy. Này Ananda, Ta nói với người: 
"Truyền thống tốt đẹp nảy do Ta thiết lập, các 
người hãy tiếp tục duy trì, Các người chớ có 
thành người tối hậu sau ta" (Trung bộ II, 82 
AI). 


Như vậy quí vị đã thấy truyền thống kê thừa 
mà Đức Phật đã đê lại cho chúng ta, chúng ta 
đã tiệp tục thừa kê trải hơn 2.500 năm lịch sử, 


và cho đến nay, truyền thông kế thừa ấy vẫn 
được tiêp tục. 


Đề tìm hiểu hơn nữa về bậc Đạo sư của chúng 
ta, chúng ta cần phải có một ý thức rõ ràng, 
Đức Phật là ai, Đức Phật đã tự mình diễn tả về 
mình như thế nào và Đức Phật đã được các đệ 
tử của mình và các ngoại đạo đề cao như thế 
nảo? Những tư liệu đó sẽ giúp chúng ta hiểu 
được đức Phật của chúng ta rõ ràng chính xác 
hơn và đánh giá được những đóng góp mà bậc 
Đạo sư đã đem lại cho nhân loại và cho Thế 
ĐIỚI. 


Một vấn đề có thể làm nhiều người thắc mắc 
trong quá khứ cũng như trong hiện tại, là đức 
Phật là ai? Ngài là thiên thần chăng? Thiên 
nhân chăng? Ngài là người như chúng ta 
chăng? Kinh Tăng Chi tập II A trang 51 ghi 
chép như sau: 


"Bà la môn Dona thấy dấu chân đức Phật có 
dầu bánh xe (Pháp Luân) với đây đủ tât cả chi 
tiết, khi Đức Phật đi trên con đường giữa 


Ukkttha và Setabbya, liền suy nghĩ đây không 
phải là dấu chân của loài người, nên đến gần 
đức Phật và hỏi: "Có phải Ngài sẽ là vị Tiên, 
Ngài sẽ là Càn thát bà, Ngài sẽ là Dạ Xoa, 
Ngài sẽ là loài người?" Với bốn câu hỏi này, 
Đức Phật tuần tự trả lời: "Ta sẽ không phải là 
Tiên, Ta sẽ không phải là Càn thát bà, Ta sẽ 
không phải là Dạ Xoa, Ta sẽ không phải là 
người? 


Câu trả lời làm cho Bà la môn Dona ngạc 
nhiên và chúng ta cũng dễ hiểu, vì nếu Đức 
Phật trả lời: "Ta sẽ là chư Thiên... hay Ta sẽ là 
loài người”, tức là đức Phật còn phải tái sinh, 
còn phải sinh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật 
mới trả lời: "Ta sẽ không phải là Chư Thiên, 
Ta sẽ không là Càn thát bà, Ta sẽ không phải 
là Dạ xoa, Ta sẽ không phải là Người". Những 
câu trả lời ây đã làm cho Bà la môn Dona ngạc 
nhiên khiến phải hỏi tiếp: "Vậy sở hanh của 
Ngài là gì? Và tôn giả sẽ là gì?”". Câu trả lời 
tiếp của Đức Phật rất là đặc biệt: 


"Này Bà la môn, đôi với những người chưa 


đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thể là Chư Thiên 
với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ 
gốc rễ, được làm thành như cây Ta-la, được 
làm cho không thể hiện hữu được làm cho 
không thê sanh khởi trong tương lai. Này Bà 
la môn, đối với những người chưa đoạn tận 
các lậu hoặc, Ta có thê là Càn thát bà, Ta có 
thê là Dạ Xoa, Ta có thê là loài người, với các 
lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc TỄ, 
được làm thành như cây Ta la, được làm cho 
không thể hiện hữu, được làm cho không thê 
sanh khởi trong tương lai...". 


Như vậy, tùy thuộc chúng sanh được đề cập 
đến, đối với chúng sanh là chư Thiên chưa 
đoạn tận các lậu hoặc, Đức Phật có thể là chư 
Thiên nhưng với các lậu hoặc đã đoạn tận, 
không còn sanh tử luân hồi. Đối với loài người 
chúng ta chưa đoạn tận các lậu hoặc, Đức Phật 
có thể là người, nhưng là một con người đã 
đọan tận các lậu hoặc. Nói một cách khác, dầu 
thuộc loại chúng sanh hữu tình nào đang còn 
có lậu hoặc, đang còn sanh tử luân hồi, Đức 
Phật có thê là chúng sanh ấy, nhưng với các 


lậu hoặc đã đoạn tận. Chúng ta là người, Đức 
Phật đôi với chúng ta là người, chỉ có sự saI 
khác: Đức Phật là ngưòi đã đoạn tận các lậu 
hoặc. 


Rồi Đức Phật cho chúng ta một thí dụ xác 
định rõ ràng vị trí của Ngài trong thế giới loài 
người: "Ví như, này Bà la môn, bôn sen xanh, 
bông sen hồng hay bông sen trắng sanh ra 
trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi 
nước và đứng thăng, không bị thắm ướt. Cũng 
vậy, Bà la môn, sanh ra trong đời, lớn lên 
trong đời, Ta sống chinh phục đời, không bị 
đời thắm ướt. Này Bà la môn, Ta là Phật, hãy 
như vậy thọ trì... ". 


Sau đây là một số lời tán thán hay định nghĩa 
về bậc Đạo Sư của chúng ta, những lời này 
được chính Đức Phật xác chứng: "Này 
Sariputta, những ai nói một cách chơn chánh 
về Ta, sẽ nói như sau: "Một vị hữu tình không 
bị ai chi phối, đã sanh ra ở đời, vì lợi ích, vì 
hạnh phúc của chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 


lạc cho Chư Thiên và loài người" (Trung bộ I, 
83). Tiếp đến là lời vị đệ tử đã chứng quả A la 
hán nói lên lời tán thán bậc đạo sư của mình: 
"Thế Tôn đã giác ngộ Ngài thuyết pháp để 
giác ngộ. Thế Tôn đã điều phục, Ngài thuyết 
pháp để điều phục. Thế Tôn đã tịch tịnh, Ngài 
thuyết pháp đề vượt qua. Thế Tôn đã chứng 
Niết Bàn, Ngài thuyết pháp đề chứng Niết 
Bàn..." (Trung bộ I, trang 237). 


Sau đây là lời tán thán của Tôn giả Udâyi đối 
với bậc Đạo Sư của mình: "Thế Tôn thật sự là 
vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. 
Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc 
pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã 
đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho chúng ta. 
Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện 
pháp cho chúng ta” (Trung bộ I, trang 448). 


Kinh Tăng chỉ I, trang 28, xác nhận sự xuất 
hiện của bậc Đạo Sư của chúng ta là một sự 
xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số: "Một 
người, này các Tỳ kheo khi xuất hiện ở đời, sự 
xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc 


cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên, và 
loài người. Một người ấy là ai? Chính là Thế 
Tôn, bậc A la hán. Chánh đăng giác. Chính 
một người này, này các Tỳ kheo, khi xuất hiện 
ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa 
số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư 
Thiên và loài người”. 


"Sự xuất hiện của một người, này các Tỳ kheo, 
khó gặp được ở đời. Của người nào? Của Như 
Lai, bậc A la hán, Chánh đắng giác. Sự xuất 
hiện cuả một người này, này các Tỳ kheo, khó 
gặp ở đòi". 


"Một người nảy, này các Tỳ kheo, khi xuất 
hiện ở đời, là xuất hiện một người vi diện. Một 
người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A la 
hán, Cháng đẳng giác . Chính một người này, 
này các Tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời là một sự 
xuất hiện vi diệu". 


"Sự mệnh chung của một người, này các Tỳ 


kheo, được đa số thương tiếc. Của một người 
nào? Của Như Lai, bậc A la hán, Chánh đẳng 
giác. Sự mệnh chung của một người này, này 
các Tỳ kheo, được đa số thương tiếc" 


Trong khi các bậc Đạo sư khác, giới không 
thanh tịnh, mạng sống không thanh tịnh, 
thuyết pháp không thanh tịnh, trả lời pháp 
không thanh tịnh, tri kiến không thanh tịnh, 
thời bậc Đạo sư của chúng ta thật là tuyệt diệu 
về cả 5 phương diện này, như Tăng Chỉ II, 
quyền B miêu tả: 


"Này Mossallàna, Ta có giới thanh tịnh và Ta 
tự rõ biết: "Giới của Ta thanh tịnh, trong sáng, 
không có uế nhiễm. Các đệ tử không có che 
chở Ta về giới. Mạng sống của Ta thanh tịnh, 
Ta tự rõ biết. Mạng sống của Ta thanh tịnh 
trong sáng, không có uể nhiễm, các đệ tử 
không có che chở Ta về mạng sông. Ta không 
có chờ đợi các đệ tử che chở Ta vê mạng sông. 
Thuyết pháp của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết. 
Thuyết pháp của Ta thanh tịnh trong sáng, 
không có uề nhiễm. Các đệ tử không có che 


chở Ta vẻ thuyết pháp. Ta không có chờ đợi 
các đệ tử che chở Ta về thuyết pháp. Các câu 
trả lời của Ta thanh tịnh, trong sáng, không có 
uế nhiễm. Các đệ tử không có che chở Ta về 
các câu trả lời. Ta không chờ đợi các đệ tử che 
chở Ta về các câu trả lời. Tri kiến của Ta thanh 
tịnh, trong sáng, không có uế nhiễm. Các đệ tử 
không có che chở Ta về tri kiến. Ta không có 
chờ đợi các đệ tử che chở Ta về tri kiến". 


Cuối cùng, chúng ta được nghe Đức Phật của 
chúng ta nói đến sự ưu ái của Ngài đối với các 
đệ tử của Ngài, một lòng ưu ái nhiệt tình chơn 
chánh, luôn luôn hướng dẫn các đệ tử của 
mình trên con đường giải thoát và giác ngộ 
"Này Ananda, những gì vị đạo sư cần phải 
làm, vì lòng từ mẫn, mưu tìm hạnh phúc cho 
các đệ tử, những điều ấ ấy đã được Ta làm, vì 
lòng từ mẫn của Ta đối VỚI các người này, này 
Ananda, đây là những gốc cây, đây là những 
khoảng trống. Hãy tu thiền, này Ananda, chớ 
có phóng dật, chớ có hồi hận về sau. Đây là lời 
dạy của Ta cho các người”. 


Nói tóm lại, tìm hiểu và luận bàn về đức Phật 
của chúng ta, thời không bao giờ có thể chấm 
dứt, làm sao chúng ta có thể nói lên đầy đủ 
thân thế sự nghiệp của vị Bồn sư chúng ta, nói 
lên về tướng đức, giới đức, uy đức, trí đức và 
quả đức của Ngài cho nên tôi xin kết luận bài 
giảng của chúng tôi hôm nay với hai nhận xét 
mà chúng tôi xem là ưu việt, trong sự nghiệp 
hoằng pháp độ sanh cuả Đức Phật chúng ta. 


Trước hết, Đức Phật của chúng ta, dầu cho có 
chứng được thần túc thông, tha tâm thông, 
thiên nhĩ thông, đã không dùng thần thông để 
giáo hóa chúng sanh. Ngài lựa pháp môn giáo 
hóa đề hóa độ chúng sanh. Nói cho đúng hơn, 
Ngài dùng thần thông một cách hết sức dè dặt, 
tế nhị, về hết sức kín đáo. 


Trong suốt 45 năm thuyết pháp và như chúng 
ta được thấy rõ ngang qua các bài kinh được 
để lại, Ngài đi bộ từ làng này qua làng khác, từ 
thị trấn này qua thị trấn khác, đi vào nhà, đi 
vào giảng đường, đi vào hội chúng, với uy 
nghi bình thường của một bậc Đạo sư đi 


truyền đạo và đi giảng đạo. Ngài không dùng 
thần thông, phép lạ để làm hoa mắt, để làm 
choáng váng những người đến với Ngài, Ngài 
chỉ dùng lời nói từ hòa khiêm tốn, thuyết pháp 
độ sinh; Ngài chỉ dùng thân giáo và khâu giáo 
để giáo hóa chúng sanh. Cử chỉ, hành động 
của Ngài khiêm tốn và tế nhị đến nỗi 
Pukkasati, một đệ tử của Ngài, gặp Ngài mà 
vẫn không biết Ngài là Đức Phật. Ngài tế nhị 
và khiêm tốn đến nỗi người giữ vườn cho ba 
vị tôn giả Anuruddha, Kimbila và Ananda 
không biết ngài là Đức Phật, đã ngăn cản Ngài 
không cho vào thăm ba vị đại đệ tử của Ngài. 


Chính thái độ hóa thần thông để giáo hóa 
chúng sanh đã làm nỗi bật giá trị tâm lý hoằng 
pháp mà Đức Phật của chúng ta đã dùng để 
hoằng hóa độ sanh. 


Ưu điểm thứ hai trong sứ mệnh hoằng pháp độ 
sanh của Đức Phật chúng ta là Ngài luôn luôn 
giữ đúng vị trí của một bậc Đạo sư đối với các 
đệ tử. Trong kinh Ganaka Moggalana, Trung 
bộ kinh, Bà la môn Ganaka hỏi Đức Phật: "Có 


phải khi sa môn Gotama giảng dạy như vậy, 
thời tất cả đệ tử của Ngai đều chứng được cứu 
cánh Niết Bàn?" Đức Phật trả lời là một số 
chứng được cứu cánh Niết Bàn, một số không 
chứng được?”. 


Đức Phật trả lời một cách rất nhẹ nhàng, 
khiêm tốn nhưng cũng rất thiết thực và tuyệt 
diệu, giữ đúng vị trí của bậc Đạo sư đối với 
các đệ tử: "Cũng vậy, này Bà la môn, trong khi 
có một Niết Bàn, có một con đường đưa đến 
Niết Bàn và trong khi có mặt Ta là người chỉ 
đường. Nhưng các đệ tử của Ta, được Ta 
khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một 
số chứng được cứu cánh Niết Bàn, một số 
không chứng được. Ở đây, này Bà la môn, Ta 
làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ 
đường". (Trung bộ kinh HII, trang 105). 


Câu trả lời của Đức Phật chúng ta nói lên trách 
nhiệm của một bậc Đạo sư là trình bày giảng 
dạy con đường giải thoát giác ngộ chớ không 
phải thay thế đệ tử tu hành giúp cho các đệ tử. 
Thái độ của đức Phật trong tư cách của môt 


bậc Đạo sư cũng nói lên lòng tin tưởng của 
mình đối với khả năng hiểu biết và tu chứng 
của các đệ tử của mình. Ngài chỉ dạy con 
đường, các đệ tử phải tự mình dẫn bước trên 
con đường ấy. Chính nhờ Đức Phật ý thức rõ 
ràng vị trí của bậc Đạo sư và vị trí của người 
đệ tử, nên Đức Phật đã thành công rực rỡ 
trong sứ mệnh hoằng pháp độ sanh của Ngài. 


Với hai nhận xét trên, chúng tôi xin kết thúc 
bài giảng của chúng tôi hôm nay về bậc Đạo 
Sư của chúng ta, với hy vọng răng bài giảng. 
của chúng tôi giúp các Phật tử hiểu rõ hơn về 
sứ mệnh hoằng pháp độ sanh cuả Đức Phật 
chúng ta, để chúng ta, những đệ tử của Ngài, 
xuất gia cũng như tại gia, dầu đã trải qua 2500 
năm lịch sử, vẫn tin tưởng và mạnh mẽ tiến 
bước trên con đường giác ngộ va giải thoát mà 
bậc Đạo sư đã giảng dạy./. 


Nam mô Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Tỳ kheo Thích Minh Châu 
Sài Gòn, ngày 12-12-1988 


Đạo Phật và Chữ Hiếu 
Tỳ kheo Thích Minh Châu 


Mỗi năm, vào dịp lễ Vu Lan, chúng ta đều tập 
hợp đông đủ ở đây, để cùng đọc lại những lời 
dạy của Đức Phật về chữ Hiếu, thân tình nhắc 
nhủ nhau thực hiện những lời dạy đó một cách 
trọn vẹn trong đời sống hàng ngày của chúng 
ta. 


Trước hết, tôi xin phép nhắc lại một đặc điểm 
của tôn giáo chúng ta là nói đi đôi với làm. 
Người Phật tử không nói dối. Nói mà không 
làm là một hình thức nói dối. Đức Phật từng 
dạy rằng, nói lời hay mà không làm, cũng 
không khác gì hoa đẹp mà không có hương 
(Kinh Pháp Cú). Đối với cha mẹ, chúng ta 
phải hết lòng hiếu kính, phụng dưỡng, nhất là 
khi cha mẹ tuôi già, đau ốm, cần tới sự săn sóc 
ân cần của chúng ta. 


Đức Phật từng dạy răng, săn sóc người ôm 
cũng như săn sóc Đức Phật. Nêu người ôm đó 
lại chính là cha mẹ chúng ta, thì sự săn sóc 


phải ân cần chu đáo gấp trăm ngàn lần. Đáng 
tiếc rằng, ở thế gian, người ta thường không 
làm được như vậy. Cha mẹ già, đau ôm thường 
bị con cháu bỏ rơi. Chúng ta là Phật Tử, chúng 
ta tuyệt đối không được làm thế bởi vì làm thế 
không những trái với đạo lý thông thường của 
thế gian mà cũng trái với lời chính Đức Phật 
dạy. Trái đến hai lần, trái lời Phật dạy phải săn 
sóc người ôm, trái lời Phật dạy phải hiếu kính 
cha mẹ, phải săn sóc người ốm như chính là 
săn sóc Đức Phật. 


Hiếu kính cha mẹ là một truyền thống rất tốt 
đẹp và lâu đời của dân tộc Việt Nam chúng ta. 
Truyền thống đó từ xa xưa đã được giữ vững 
và trao truyền từ thế hệ này sang thê hệ khác, 
cho đến ngày nay. Nhiều ca dao tục ngữ phản 
ảnh sinh động truyền thống đó: 


"Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 
Một lòng thờ mẹ kính cha, 

Cho trọn chữ hiểu mới là đạo con" 


Hoặc: 


"Trải bao gian khô không sờn 
Muôn đời con vẫn nhớ ơn mẹ hiên. ” 


Đạo Phật vào Việt Nam, lại càng củng cô thêm 
truyên thông tôt đẹp đó: 


"Đêm đêm khán nguyện Phật trời 
Câu cho cha mẹ sông đời với con”. 


1. Đức Phật tán thắn công ơn cha mẹ là to 
lớn khó lòng đên đáp. 


Đó là những câu ca dao Việt Nam, mà hầu như 
mọi người chúng ta đều thuộc lòng. Thế 
nhưng lời dạy của Đức Phật về chữ Hiếu còn 
cụ thê hơn nhiều, hình ảnh mà Đức Phật dùng 
làm ví dụ sinh động hơn nhiều: 


"Này các Tỳ kheo, cái này là nhiều hơn, tức là 
sữa mẹ các người đã uống, trong khi các ngươi 
lưu chuyền luân hồi trong một thời gian dải, 
chứng không phải là nước trong bốn 


biên" (Tương Ưng II, 208). 
Đức Phật lại nói tiếp: 


"Có hai hạng người, naỳ các Tỳ kheo, Ta nói 
không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và 
cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ 
kheo, nêu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt 
100 năm cho đến 100 tuổi. Như vậy, này các 
Tỳ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho 
mẹ và cha. Nếu đấm bóp, thoa xức, tăm rửa, 
xoa gội, và dù tại đấy, mẹ cha có vãi đại tiện, 
tiểu tiện, dù như vậy, này các Tỳ kheo cũng 
chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha..." (Tăng 
Chi L, 75). 


Rôi Đức Phật giải thích, vì sao công ơn cha 
mẹ đôi với con cái to lớn đên thê. 


"Vì cớ sao? Ví rằng, này các Tỳ kheo, cha mẹ 
đã làm nhiều cho con cái, nuôi nắng, nuôi 
dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời 
này” (Tăng Chi I, 75). 


2. Gia đình có con cái hiếu thảo với cha mẹ 
được Phật tán thán ngang băng với Phạm 
Thiên 


Đức Phật nhắc nhủ chúng ta hiếu kính cha mẹ, 
săn sóc, phụng dưỡng cha mẹ, bởi vì làm như 
vậy cũng không đủ để trả ơn cha mẹ, nhưng 
theo đúng quy luật nhân quả của nhà Phật, 
công đức của người con hiếu thảo cũng đã vô 
cùng to lớn rồi. Và Đức Phật đã tán thán công 
đức của những gia đình hiếu thuận, và những 
người con hiếu thuận như sau: 


"Những gia đình nảo, này các Tỳ kheo, trong 
ầy các con cái kính lễ mẹ cha ở nhà, những gia 
đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm 
thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ kheo, 
trong ấy, các con cái kính lễ cha mẹ ở trong 
nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như 
các Đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này 
các Tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ 
cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp 
nhận là đáng được cúng dường". 


"Phạm Thiên, này các Tỳ kheo, là đồng nghĩa 
với mẹ cha; các Đạo sư ngày xưa, này các Tỳ 
kheo, là đồng nghĩa vói mẹ cha, đáng được 
cúng dường, này các Tỳ kheo, là đồng nghĩa 
với mẹ cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này 
các Tỳ kheo là mẹ cha đối với con cái, nuôi 
chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng 
vào đời" (Tăng Chi I, 147). 


Đức Phật là bậc trí tuệ, bậc giác ngộ lớn, 
không gì không biết, không gì không thấy. 
Nhân thế nào quả thế nào, Đức Phật biết rõ, 
thấy rõ như trong lòng bàn tay. Những điều 
Phật biết, Phật thấy, chúng ta không biết 
không thấy, hoặc chỉ biết và thấy một cách đại 
khái. 


Công đức, quả báo cuả những gia đình, những 
con cái hiếu thuận với cha mẹ, thực là lớn lao 
vô cùng, nhưng chỉ có Đức Phật mới thấy rõ, 
biết rõ và giảng giải lại cho tất cả chúng ta 
được biết một cách thật là sinh động và cụ thể. 


Thi hào Nguyễn Du tác giả truyện Kiểu, có 


^ 


cau: 


"Dù xây chín đợt phù đô 
Không băng làm phúc cứu cho một người”. 


Thông hiểu lời Đức Phật về chữ Hiếu, chúng 
ta cũng có thê nói: 


"Dù xây chín đợt phù đô 
Không băng hiệu thuận mẹ cha một ngày”. 


Tất nhiên, đây là cách nói. Con cái không phải 
hiếu thuận mẹ cha một ngày mà cả đời mình. 
"Một bên vai cðõng cha, một bên vai cõng mẹ, 
như vậy suốt 100 năm, cũng không đủ để đền 
đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ 
cha" (Tăng Chi L, 75). 


Phật dạy rằng gia đình nào hiếu kính cha mẹ 
thì cũng không khác gì Phạm Thiên. Không 
khác gì bậc Đạo sư thời xưa, và xứng đáng 
được cúng dường. Ý nghĩa của những ví dụ ấy 
như thế nào? 


Những người Ấn Độ giáo và Bà la môn giáo, 
ngày xưa xem Phạm Thiên (Brahma) như là vị 
Thân tối thượng của họ, còn theo đạo Phât, 
Phạm Thiên là cõi trời Dục giới và Sắc giới. 
Đức Phật đánh giá gia đình nào có con cái 
hiểu thuận với cha mẹ, cũng không khác gì cõi 
trời Phạm Thiên vậy, và những người sống 
trong gia đình như thế cũng giống như chư 
Thiên ở cõi trời Phạm Thiên vậy. Kính lễ, tán 
thán những người con hiếu thảo không khác gì 
kính lễ, tán thán Phạm Thiên. Và sống trong 
những gia đình hiếu thuận với cha mẹ, cũng 
tức là sống hạnh phúc, an lạc không khác gì 
sông ở cõi trời Phạm Thiên. Các bậc Đạo sư 
thời xưa được tôn quý như là các bậc Thầy 
hướng dẫn đời sống đạo đức và tâm linh cho 
dân chúng. Đức Phật tán thán những ngưòi 
con hiểu thuận với cha mẹ, cũng không khác 
gì các bậc Đạo sư thời xưa. Vì cớ sao? Chính 
là vì, gương sáng hiếu thuận cha mẹ cũng là 
gương sáng của cuộc sống tâm linh và đạo đức 
cao cả. Và bởi lẽ, những người con hiểu thảo 
với cha mẹ, được Đức Phật coi trọng như 
Phạm Thiên, như các bậc đạo sư thời xưa cho 


nên họ cũng xứng đáng được cúng dường. 


Người Ấn Độ ngày xưa xem lửa như một vị 
Thần mà họ gọi là thần Agmi. Họ có tập tục tế 
lửa. Anh em ông Ca- -Diếp, trước khi quy y 
Phật, vốn là những người theo đạo tế Thần 
lửa. Nhưng Đức Phật dạy rằng, cha và mẹ 
chính là lửa đáng cung kính và cúng dường vì 
cha và mẹ đem lại sự sông cho con cái, cũng 
như lửa đem lại ánh sánt âm áp và sức sông 
cho muôn loài. Đức Phật dạy: "Thế nào là lửa 
đáng cung kính? Ở đây, này Bà la môn, những 
người mẹ, những người cha của người ấy. 
Này, Bà la môn đáng gọi là lửa đáng cung 
kính" (Tăng Chi I, 74). 


Đức Phật lại nói rằng, nguời con hiếu thuận 
với cha mẹ, cung kính, tôn trọng, phụng 
dưỡng cha mẹ với của cải do chính sức mình 
làm ra một cách hợp pháp, thì cha mẹ cũng 
thương mến lại TIEƯỜI CON, Và nói về con mình 
với những lời tốt đẹp: "Mong răng, nó được 
sông lâu! Mong răng thọ mạng nó được che 
chở lâu dài!" (Tăng chi II, 106). 


3. Con cái hiếu thuận với cha mẹ, sẽ được 
sanh Thiên 


Và Đức Phật nói thêm là một ngưòi con, được 
cha mẹ thương mến nhờ vậy, sẽ được hưởng 
hạnh phúc nhiều và lâu dài. Những người con 
như thế sau khi mạng chung, sẽ được sanh lên 
các cõi Trời, ở đây, sẽ được sống sung sướng, 
an lạc, một đời sông sung sướng an lạc mà loài 
người chúng ta không tưởng tượng nỗi: 


“Thờ mẹ cha đúng pháp, 

Buôn bản đúng, thật thả, 

Gia chủ không phóng dát, 

Được sanh Tự Quang Thiên” (Kinh Táp, Sutta 
Nipd1q). 


Tự Quang Thiên là một cõi trời, trong đó 
chúng sanh có thân hình đẹp đẽ chói sáng. 
Trong bài kệ trên của kinh Sutta Nipata, chúng 
ta chú ý câu: 


“Thờ cha mẹ đúng pháp, 
Buôn bản đúng, thát thà... ” 


4. Thờ kính, phụng dưỡng cha mẹ đúng 
pháp. 


Hiểu thuận, thờ kính cha mẹ là điều tốt lành, 
như Đức Phật tán thán, nhưng phải thờ kính, 
hiểu thuận, phụng đưỡng cha mẹ với của cải 
do tự mình làm ra đúng pháp chứ không phải 
là phi pháp, phi đạo đức. Sát sinh, lấy của 
không cho, nói dối, nói ác, nói chia rẽ, làm các 
tà hạnh để có nhiều tiền của đem phụng dưỡng 
mẹ cha, đó là điều rất không tốt đẹp mà Đức 
Phật cũng như các vị đệ tử của Ngài khuyên 
răn đừng có làm. Chúng ta chú ý lời sau đây 
của Đức Phật nói với thanh niên Bà la môn 
Mahànàma: 


"Ở đây, này Mahànàma, vị thiện nam tử, với 
những tài sản do nổ lực tỉnh tấn thu hoạch 
được, do sức mạnh của cánh tay gom góp lại, 
phải trả bằng những giọt mồ hôi đồ ra, làm 
một cách hợp pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh 
lễ, cũng dường cha mẹ..." (Tăng Chi II, 106). 


Ngài Xá Lợi Phất, trong kinh Dhananjàni 


(Trung Bộ II, 540), cũng nói rõ ý tứ của Phật 
là phải làm điều lành, không làm điêu ác đê 
phụng dưỡng cha mẹ: 


"Này Dharanjàni, nhà người nghĩ thế nào? 
Một người vì cha mẹ, làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, hay là một người vì 
cha mẹ, làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, thì ai tốt đẹp hơn?". 


“Thưa Tôn giả Sàriputta, người vì cha mẹ làm 
các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ấy không tốt đẹp. Và thưa Tôn giả 
Sảriputta, người vì cha mẹ làm các điều đúng 
pháp, làm các điều chân chánh, người ấy tốt 
đẹp hơn". 


Và ngài Sàriputta kết luận: "Này, Dhananjàni, 
có những hành động khác, có nhận, đúng 
pháp, với những hành động này, có thể phụng 
dưỡng cha mẹ, không làm các điều ác, làm các 
điều ác, làm các điều lành. Những người làm 
các điều ác để nuôi dưỡng cha mẹ, cũng không 
thể tránh khỏi quả báo của những hành vi bất 


thiện của mình. Và như vậy, không thê lấy lý 
do nuôi dưỡng cha mẹ đê tự cứu mình và bảo 
chữa cho những hành vi bât chánh của mình”. 


Kinh Dhananjani tiếp đó, giải thích rõ, các con 
cái, vì mẹ cha mà làm điều ác, điều bất thiện 
thì cũng sẽ chịu quả báo, kê cả đọa địa ngục, 
và không thê viện lý do rằng, mình làm điều 
ác để phụng dưỡng cha mẹ, cho nên không 
chịu quả báo, không đọa địa ngục. 


5. Khuyến khích cha mẹ có lòng tin chơn 
chánh, giới hạnh chân chánh, bô thí và trí 
tuệ chân chánh. 


Một vấn đề được đặt ra là, theo đạo Phật, con 
cái làm thế nào đề trả ơn đầy đủ cho cha mẹ? 
Bởi vì, như Đức Phật dạy, con cái dù mộg bên 
vai cõng cha, một bên vai công mẹ, dù có làm 
100 năm đi nữa, thì cũng không đủ để đền đáp 
công ơn cha mẹ, tuy răng người con hiểu thảo 
vân được quả báo lớn và sau khi mệnh chung, 
sẽ sanh lên cõi trời. Đức Phật trả lời rõ ràng 
vấn đề này trong Tăng Chi bộ kinh, tập I, trang 


và: 


"Những ai đền ơn bằng cách nuôi dưỡng, cúng 
dường cha mẹ với cuả cải vật chất, tiền bạc 
thời không bao giờ đủ đề trả ơn cha mẹ. 
Nhưng này các Tỳ kheo, ai đối với cha mẹ 
không có lòng tin, thì khuyến khích, hướng 
dẫn, an trú vào lòng tin; đối với cha mẹ theo 
ác giới thì khuyến khích, hướng dẫn an trú vào 
thiện g1ới; đối với cha mẹ xan tham, thì 
khuyến khích, hướng dẫn an trú vào bồ thí; đối 
với cha mẹ theo ác trí tuệ, thì khuyến khích, an 
trú vào trí tuệ, cho đến như vậy, này các Tỳ 
kheo, là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha". 


Vì sao Đức Phật lại dạy như vậy? Đấy là do 
công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ 
đối với con cái như trời, như biển, cho nên 
không thê nào lây của cải vật chất để bù đắp 
lại được. Vả chăng, mọi của cải vật chất, đều 
vô thường biến hoại, nay còn mai mất, không 
có giá trị trường cửu. Trái lại, cha mẹ không 
có lòng tin đối với Tam Bảo, dối với chánh 
pháp, mà con cái biết hướng dẫn, khuyến 


khích cha mẹ có được lòng tin; nếu cha mẹ 
làm điều ác, mà con cái biết hướng dẫn, 
khuyến khích cha mẹ làm điều lành, nếu cha 
mẹ keo kiệt, xan tham mà con cái biết hướng 
dẫn, khuyến khích cha mẹ bố thí; nếu cha mẹ 
có ác kiến, tà kiến và sống theo ác kiến, tà 
kiến mà con cái biết hướng dẫn, khuyến khích 
cha mẹ từ bỏ ác kiến; tà kiến, có được chánh 
tri kiến và sống theo chánh tri kiến thì những 
con cái đó đã làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và 
cha. 


Tất nhiên, con cái muốn làm được như vậy, tự 
mình phải có đức tin chân chánh, tin ở Tam 
Bảo, tin ở chánh pháp; tự mình phải là ngưòi 
tốt lành và làm các điều tốt lành, tự mình thực 
hành các pháp bó thí: bố thí tài sản, bố thí 
pháp, bố thí vô úy (tức là sẵn sàng bảo vệ và 
giúp đỡ người khác để họ khỏi sợ hãi), và bố 
thí tùy hỉ (tức là luôn luôn làm cho người khác 
vui vẻ, và chia xẻ niềm vui với họ), tự mình 
học, tu đúng pháp để có trí tuệ chân chánh, 
hiểu biết chân chánh, khuyến khích cha mẹ bỏ 
điều ác làm điều lành, hoan hỷ bố thí và có trí 


tuệ chân chánh, một người con như vậy được 
Đức Phật tán thán là đã trả ơn đủ cho cha và 
mẹ. 


Chúng ta cần chú ý là: Tự mình không tin thì 
làm sao xây dựng được lòng tin cho cha mẹ 
hay người khác được? Tự mình không làm 
điều lành, không bồ thí, không có trí tuệt thì 
làm sao khuyến khích cha mẹ và người khác 
làm điều lành, bố thí và có trí tuệ được? 


6. Những người con xuât gia đêu là con cái 
chí hiều. 


Ở đây, luôn tiện tôi muốn trả lời một thắc mắc, 
mà những theo đạo Nho thừng hay nêu lên đối 
với đạo Phật. Họ cho rằng, những người xuất 
gia, từ bỏ gia đình, cầu đạo giải thoát, đều là 
những người con bất hiếu. Đó là những thắc 
mắc của những người không hiểu gì về lý 
tưởng xuất gia của đạo Phật. 


Xuất gia không phải là từ bỏ cha mẹ và người 
thân, xuât gia chỉ có nghĩa là từ bỏ danh lợi 


thế gian, từ bỏ những tình cảm hẹp hòi vị kỷ 
gắn liền với danh lợi thế gian, từ bỏ tham, sân, 
si. Xuất gia là chấp nhận tất cả chúng sinh, tất 
cả mọi người trong xã hội, không phân biệt 
thân, sơ, đều là người thân tất cả, đều là cha 
mẹ, anh, em, con cái ruột thịt của mình, đức 
Phật, được tôn gọi là đẳng từ phụ, nghĩa là 
Cha lành, vì Ngài yêu thương tất cả chúng 
sinh như người mẹ thương yêu người con một 
của mình. Người xuất gia cũng vậy, noi gương 
Đức Phật, xem toàn bộ xã hội như là gia đình 
của mình, mọi người trong xã hội đều là bà 
con thân thiết, đều như cha mẹ, anh em, con 
cải ruột thịt của mình. 


Nhưng điều quan trọng là người xuất gia báo 
hiểu bằng cách xây dựng đức tin cho cha mẹ 
thiếu đức tin, khuyến khích cha mẹ bỏ ác làm 
lành, bố thí và tu học chánh pháp, có được trí 
tuệ chân chánh. Và như vậy, theo lời Phật dạy, 
chính là báo hiểu cha mẹ một cách đây đủ, 
trọn vẹn nhất. 


Đức Phật dạy rằng, lòng tin là sức mạnh. Vì 


vậy, đem lại cho cha mẹ lòng tin, tức là đem 
lại cho cha mẹ sức mạnh. Đức Phật dạy: 


"Dựa trên thiện nam tử có lòng tin, các người 
trong gia đình được lớn lên về năm phương 
diện: thế nào là năm? Lớn lên về lòng tin lớn 
lên về giới, lớn lên về học hỏi, lớn lên về bố 
thí, lớn lên về trí tuệ. Dựa trên thiện nam tử có 
lòng tin, các người trong gia đình được lớn lên 
vì năm sự lớn lên này” (Tăng Chi II, 49) 


Cần chú ý là Đức Phật tán thán lòng tin không 
phải vì lòng tin, mà vì lòng tin dẫn tới giới 
hạnh, học hỏi, bó thí và trí tuệ. Con cái đem 
lại lòng tin cho cha mẹ, cũng tức là đem lại 
cho cha mẹ giới hạnh, học hỏi, bồ thí và trí 
tuệ. 


7. Truyện dân gian "Nam Hải Quan Âm": 
Diệu Thiện trả ơn cha mẹ băng cách độ 
thoát cho cha mẹ. 


Trong chuyện dân gian Việt Nam, có truyện 
thơ "Nam Hải Quan Âm” rât được ưa chuộng. 


Đây là truyện một công chúa xuất gia độ thoát 
cho vua cha là người rất hung ác, một công 
chúa ở nước Hùng Lâm bên Ấn Độ nhưng lại 
sang tu ở núi Hương Tích của Việt Nam. 
Truyện mở đầu bằng những câu thơ, tóm tắt 
toàn bộ ý tứ của truyện: 


"Chân như Đạo Phật rất mâu, 

Tâm trung chữ hiếu, niệm đầu chữ nhân, 
Hiểu là độ được song thân 

Nhân là cứu vớt trầm luân muôn loài". 


Đạo Phật có một quan niệm rất rộng lớn, 
phóng khoáng đối với hiếu và nhân. Hiêu là độ 
thoát được cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ thoát 
khỏi vòng tội lỗi, mê lầm, đến với giới hạnh 
và trí tuệ. Còn nhân là độ thoát tất cả mọi loài, 
mọi chúng sanh, hướng dẫn tất cả mọi chúng 
sanh thoát khỏi vòng tội lỗi và mê lầm đến với 
giới hạnh và trí tuệ. 


Truyện tả cảnh núi Hương Tích nơi Phật 
khuyên công chúa Ấn Độ sang đây tu hành: 


"Đức Phát mới chỉ đường tu 

Răng có một chùa tại Hương Tích sơn 
Gần bề Nam Việt thanh nhàn 

Sang tu chốn ấy sẽ toan viên thành 

Núi cao ngân ngất mịt mù 

Âm thanh cảnh văng bốn mùa cỏ cây 
Trên thì năm sặc từng mây 

Dưới thì bỂ nước trong vầy như gương 
Cá chim châu tại tĩnh đường 

Hạc thường hiểu quả, hươu thường dâng 


,”r 


hoa”. 


Và chính tại núi Hương Tích nay, công chúa 
đã tu hành thành đạo quả và: 


"Trên thời hiếu báo sanh thành, 
Dưới thời nhân cứu chúng sanh Ta Bà” 


8. Truyện "Quan Âm Thị Kính": Tiểu Kinh 
Tâm đôi đãi với con Thị Mâu như con của 
mình. 


Khác với truyện "Nam Hải Quan Âm", truyện 
Quan Am Thị Kính giới thiệu một nét khác 


của người xuất gia theo đạo Phật: Tiểu Kinh 
Tâm xem con của Thị Mầẫu như là con của 
mình không khác, bởi vì như Đức Phật dạy, 
người xuất gia phải có lòng từ rộng lớn, phải 
thương yêu tất cả mọi chúng sanh như là 
người mẹ thương yêu con một của mình vậy. 
Tiểu Kính Tâm mặc dù bị Thị Mẫu vu oan, 
nhưng lại hết lòng nuôi con Thị Mẫu, chu đáo 
tận tình như con đẻ. Kinh Tâm tuy xuất gia ở 
chùa nhưng lòng vẫn nhớ cha mẹ vẫn không 
khuây: 


“Bạch Ván khuất nẻo xa xa 
Song thân ta đây là nhà phải không? (Quan 
Am Thị Kính). 


Người xuất gia không phải cắt đứt tình cảm 
đối với cha mẹ, gia đình, thân thuộc. Người 
xuất gia chỉ đặt tình cảm dió trên một bình 
diện rộng lớn hơn, với một mức độ thăm thiết 
và sâu sắc hơn. Chúng ta hãy nghe sư cụ chùa 
Vân, hát theo điệu kế hạnh, những lời ca về 
Tiểu Kính Tâm thành Phật Quam Âm, độ 
được mẹ cha, cứu được con thơ: 


"Nay bà Thị Kính hóa duyên 
Nam mô Phật độ vô biên hằng hà 
Hóa thán được cả mẹ cha, 

Kìa là bạn cũ, nọ là con thơ, 

Thể gian trông thấy sở sờ... " 


Như vậy Kinh Tâm xuất gia tu đạo Phật, đã 
đền đáp đầy đủ công ơn cha mẹ, giúp đời cứu 
người, chữ hiếu chữ nhân đều vẹn toàn. 
Truyện "Quan Âm Thị Kính" kết thúc bằng 
hình ảnh Đức Phâạt Thiên Tôn hiện ra cho mọi 
người được thấy, phán truyền cho mọi người 
biết tin Tiểu Kinh Tâm đã thành Phật Quan 
Âm, cha mẹ Kinh Tâm đều được độ thoát, 
thậm chí cả chàng Thiện Sĩ, chồng cũ của 
Kinh Tâm và con của Thị Mẫu cũng được nhờ 
Ơn: 


"Giữa trời một đóa tưởng ván 

Đức Thể Tôn hiện toàn thân xuống đàn 
Vấn vẫn tỏ rạng tường loan 

Tràng phan, bảo cải giao hoan âm thâm 
Truyền cho nào tiểu Kinh Tâm 

Thị thăng làm Phát Quán Ẩm tức thì 


Lại thương đến đứa tiểu nhỉ, 

Lên tay cho đứng liên bấy giờ 

Kìa như Thiện Sĩ lờ đở 

Cho làm vẹt đứng nhờ một bên 

Độ cho hai khóm xuân huyện, 

Ra tay cẩm quyết bước lên trên tòa. 
Siêu thăng thoát cả một nhà 

Từ đây phước đẳng hà sa vô cùng". 


Truyện Quan Âm Nam Hải cũng như truyện 
Quan Am Thị Kính đêu có nội dung báo hiệu, 
theo quan niệm đúng đăn và rộng lớn của đạo 
Phật. 


Đạo Phật là đạo giải thoát. Con cái, báo hiếu 
cha mẹ, không phải chỉ phụng dưỡng cha mẹ 
bằng tất của cải vật chất, mà còn giúp cho cha 
mẹ có được lòng tin chân chính, giới hạnh 
chân chính, trí tuệ chân cháng, hiểu biết thế 
nảo là đạo giải thoát và sống theo nếp đạo giải 
thoát. 


Đó là nghĩa chữ Hiếu theo đạo của chúng 
ta. 


Là Phật tử, mọi người chúng ta hãy cô gắng, 
sông trọn vẹn theo đạo Phật như lời đức Phật 
dạy. Không những chúng ta nói như vậy mà 
chúng ta làm như vậy, sống như vậy. Không 
những bản thân chúng ta sông như vậy, làm 
như vậy, mà chúng ta còn khuyến hkích, 
hướng dẫn con cái, bạn bè, người thân, tất cả 
mọi người mọi đều biểu như vậy, sống như 
vậy, làm như vậy. 


Mọi gia đình Phật tử chúng ta phải là những 
gia đình hiếu thuận, trong đó con cái hiểu thảo 
với cha mẹ, cha mẹ săn sóc, dạy dỗ con cái, vợ 
chồng thương yêu, kính trọng lẫn nhau, anh 
chị em sống hòa thuận vui vẻ với nhau. Mọi 
ø1a đình như vậy, Đức Phật xem ngang hàng 
với cõi trời Phạm Thiên, là cõi trời cao nhất 
của Dục giới và Sắc giới. Những người sống 
trong những gia đình như thế, Đức Phật xem 
ngang hàng với các Phạm Thiên, sống ở cõi 
đời Phạm Thiên, xứng đáng được mọi người 
tán thán, cung kính, cúng dường. 


9. Số con cái không hiếu thảo nhiều hơn số 


con cái hiệu thảo 


Hiếu thảo với cha mẹ có công đức lớn như 
vậy, lại phù hợp với đạo lý. thế gian cũng như 
với đạo lý nhà Phật. Ây thế mà vô lý thay, ở 
đời: 


“Mẹ nuối con, như trời như Đê, 
Con nuôi mẹ, con kê fng ngày”. 


Ở đời, số người con hiếu thảo thường ít hơn số 
con người con bắt hiếu. Số người sống thuận 
với đạo lý thế gian và Đạo Phật thường ít hơn 
là số người sống ngược với đạo lý thế gian và 
đạo lý nhà Phật. Chính vì vậy mà ở đời, sô 
người bất hạnh có nhiều hơn số người hạnh 
phúc. 


Khi so sánh sô người con bât hiệu ở đời quá 
nhiêu, và sô người con có hiệu ở đời quá ít, 
Đức Phật đã dùng ví dụ sinh động sau đây: 


"Rồi Thế Tôn lẫy một ít đất trên đầu móng tay 
mà bảo các bậc Tỳ kheo: "Các người nghĩ thê 


nảo, này các Tỳ kheo! Cái nào là nhiều hơn, 
một ít đât ta lây trên đâu móng tay hay là quả 
đât lớn này? 


"Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là 
quả đât lớn này: Còn ít hơn là một ít đât ta lây 
trên đầu móng tay hay quả đât lớn này? 


"Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là 
quả đât lớn này: còn ít hơn là một ít đât Thê 
Tôn lây trên đầu móng tay... 


"Cũng vậy, này các Tỳ kheol Ít hơn là chúng 
sanh có hiếu kính với mẹ, và nhiều hơn là 
chúng sanh không hiểu kính với mẹ. Cũng 
vậy, ít hơn là chúng sanh có hiếu kính với cha, 
và nhiều hơn là chúng sanh không hiểu kính 
với cha... 


10. Đức Phật cũng nhắc nhủ người cha, 
người mẹ phải có bôn phận với con cái. 


Khi Đức Phật khuyên bảo con gái phải hết 
lòng kính yêu phụng dưỡng cha mẹ, Ngài 


cũng không quên nhắc nhủ về bổn phận của 
cha mẹ đối với con cái. Trong kinh "Giáo thọ 
Thị ca la việt" (Trường bộ kinh IV, 1S8%b) Đức 
Phật dạy: 


"Người con có năm bồn phận đối với cha mẹ: 
nuôi dưỡng cha mẹ khi cha mẹ già yếu, làm đủ 
bốn phận người con đối với cha mẹ, giữ gìn 
truyền thống gia đình, bảo vệ tài sản thừa tự 
và làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Cha mẹ 
cũng có năm bồn phận đối với con cái: ngăn 
chặn con điều ác, khuyến khích con làm điều 
thiện, dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng 
đáng cho con, đúng thời trao của cải thừa tự 
cho con”. 


Với một bậc đại giác ngộ, đại trí tuệ như Phật, 
những lời dạy của Ngài bao giờ cũng hết tình, 
hết nhẽ. Là người cha, người mẹ, là con cái 
của các gia đình Phật Tử, chúng ta hãy suy 
ngẫm, ôn kỹ những lời dạy chí lý chí tình của 
Đức Phật về chữ Hiếu, và thực hiện những lời 
dạy dỗ một cách trọn vẹn trong mọi gia đình 
chúng ta, trong đời sống hàng ngày của chúng 


ta. 


11. TẤt cả gia đình Phật tử phải là những 
gia đình hiệu thuận. 


Vì sao Đức Phật lại nói những con bất hiểu là 
số nhiều, những người con hiếu thảo là số ít? 
Đức Phật nói như vậy là để răn dạy chúng 
sanh, cũng như bà mẹ Việt Nam thường nói: 
"Nước mắt chảy xuôi, không bao giờ chảy 
ngược, cha mẹ bao giờ cũng thương con hơn 
là con thương cha mẹ". 


Nhưng các gia đình Phật tử chúng ta không 
thể sống theo nếp sống tầm thường và phản 
đạo lý đó của thế gian được. Không phải chỉ là 
số nhiều mà tắt cả gia đình Phật tử hằng lui tới 
Thiền viện Vạn Hạnh, Viện nghiên cứu Phật 
học và Trường Cao cấp Phật học này đều phải 
là những gia đình hiếu thảo và hòa thuận, đều 
là những cõi Trời Phạm Thiên trên cõi thế này, 
xứng đáng được mọi người tán thán, ngợi 
khen, được các gia đình không phải Phật tử 
học tập, noi theo. 


Nhân ngày lễ Vu Lan truyền thống, tôi thành 
tâm cầu nguyện để cho trong xã hội đang gặp 
nhiều khó khăn này, mọi gia đình Phật tử 
chúng ta phải là một điểm sáng, tỏa sáng, rực 
sáng vì ánh sáng bao giờ cũng đây lui bóng 
tối, tình thương bao giờ cũng chiến thắng tội 
ác, trí tuệ bao giờ cũng khuất phục dốt nát và 
si mê, hạnh phúc và đạo đức bao giờ cũng 
vượt lên trên bất hạnh và phi đạo đức. 


Chúc quý vị một mùa Vu Lan hoan hỷ. Chúc 
các gia đình quý vị được an lạc và toả sáng 
như cõi trời Phạm Thiên. 


Nam mô Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Tỳ kheo Thích Minh Châu 


Đạo Đức Trong Nép Sống Người Phật Tử 
Tỳ kheo Thích Minh Châu 


Nhân ngày lễ Phật Đản năm nay, chúng tôi xin 
trình bày về đề tài: "Nếp sống Phật Giáo", một 
đề tài mà chính Đức Bồn Thích Ca đã giảng 
thuyết nhiều lần, nhưng cụ thể và rõ ràng là 


trong các bài Kinh Đức Phật dạy người con 

trai của mình là La Hầu La, sau khi La Hầu 
La xuất gia. Những bài Kinh này đều có bản 
dịch trong Trung bộ Kinh II, Kinh thứ 61 và 
62 và trong Trung bộ Kinh III, kinh thứ 147. 


Kinh này đã được Vua A Dục, thế kỷ thứ tư 
trước Công nguyên khắc trên bia ký Bhảbrà, 
kêu gọi mọi người xuất gia và tại gia Phật tử 
cần phải tụng đọc Kinh này. 


Chúng ta không phải là con trai Đức Phật như 
La Hầu La, nhưng đều là người con tỉnh thần 
của Đức Phật. Những lời chí tình và đầy trí tuê 
của Đức Phật. Những lời dạy chí tình và đầy 
trí tuệ của Đức Phật đối với La Hầu La, cách 
đây gần ba ngàn năm tại Ấn Độ cũng là lời 
dạy đối với tất cả chúng ta, những con người 
Phật Việt Nam, xuất gia cũng như tại gia, nam 
cũng như nữ, trẻ cũng như già. 


Hôm nay, nhân ngày Đại Lễ Phật Đản \ trang 
trọng, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm vê 
những lời giáo huấn của Đức Phật về nếp sống 


đạo, nếp sống Phật giáo. 


Đức Phật nói: "Này, La Hầu La, nhà ngươi 
nghĩ thê nào? Mục đích của cái gương là gì?". 


La Hầu La trả lời: "Bạch Thế Tôn, mục đích là 
đê phản tỉnh" 


"Cũng vậy, Đức Phật dạy: "Này La Hầu La, 
sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành thân 
nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành 
khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy 
hành ý nghiệp”. 


Nếp sống đạo là nếp sống luôn luôn có phản 
tỉnh, không buông trôi, không phóng túng. Cái 
gương mà Đức Phật nói không phải là cái 
gương soi mặt, mà là cái gương tâm hồn soi 
chiếu lại mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm của 
mình có hợp hay không với nếp sống đạo; nếp 
sông Phật giáo, tức là như lời Phật dạy La Hầu 
La, có hại hay không có hại đối với mình; đối 
với người, có lợi hay không có lợi, đối với 
mình và đối với người, đem lại hạnh phúc hay 


là gây ra đau khô bất hạnh cho mình và cho 
nPưỜi. 


Vì sao Đức Phật lại khuyên chúng ta phải 
phản tỉnh nhiêu lân? 


Đó là do quá trình diễn biến của nghiệp, có thể 
chia làm ba giai đoạn: giai đoạn một là gia1 
đoạn dụng tâm, cũng gọi là tác ý. Thông 
thường, chúng ta gọi là ý muốn. Thí dụ hôm 
nay là ngày Lễ Phật Đản. Nhưng ngay từ ngày 
hôm qua và trước nữa, có vị đã có ý muốn 
hôm nay đến chùa lễ Phật, nghe giảng, làm 
nhiều Phật sự và thiện sự khác. Nhưng cũng 
có những vị chắc chỉ là số rất ít nhân ngày Lễ 
Phật Đản lại muốn đi xem bói, xem toán, 
mong được "vào cầu" một chuyến để phát tài, 
phát lộc. 


Ngay trong giai đoạn ý muốn này, chúng ta 
cũng phải phản tỉnh, phải xét xem muốn như 
vậy là đúng hay không đúng, hợp hay không 
hợp với nếp sống đạo, nếp sông Phật giáo, có 
lợi lạc cho mình và cho người hay không, đem 


lại hạnh phúc hay là gây ra đau khổ, cho mình 
và cho người hay là cho cả hat. 


Nếu trong giai đoạn ý muốn, quý vị phản tỉnh 
thấy vào ngày Lễ Phật đản mà đi xem bói xem 
toán là không thích hợp, là nêu gương xấu mê 
tín dị đoan cho vợ con, họ hàng bẻ bạn và 
những người khác thì quý vị hãy kiên quyết từ 
bỏ ý muôn đó đi. Ngược lại, đối với ý muốn đi 
chùa, lễ Phật, nghe thuyết giảng, làm nhiều 
Phật sự và thiện sự khác. Các vị phản tỉnh thấy 
ý muốn đó là tốt đẹp, đem lại an lạc cho mình 
và cho người khác, hiện nay cũng như về sau, 
thì quý vị hãy cương quyết thực hiện ý muốn 
đó, mà cũng chính vì tuyệt đại đa số các vị đã 
có ý muốn tốt đẹp đó, cho nên hôm nay chúng 
tôi có duyên lành thuyết giảng trong một hội 
chúng đông đảo và hồ hởi như thế này. 


Nếu mọi việc chúng ta làm, mọi lời chúng ta 
nói, mọi ý nghĩ của chúng ta đều được phản 
tỉnh xem xét cần thận ngay từ trong giai đoạn 
ý muốn, như lời Đức Phật dạy La Hầu La, thì 
bao nhiêu sai lầm, tội ác và bất hạnh đã không 


xảy ra trong thế giới đầy đau thương này. 


Đức Phật nói: "Này La Hầu La, nếu trong khi 
phản tỉnh ngươi biết "Thân nghiệp này ta 
muốn làm, thân nghiệp này cuả ta có thể đưa 
đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể 
đưa đến cả hai, thời thân nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ. Một thân nghiệp như 
vậy, này La Hầu La, nhà ngươi nhất định chớ 
có làm. Này La Hầu La, nếu sau khi phản tỉnh, 
người biết: "Thân nghiệp này ta muốn làm, 
thân nghiệp này cuả ta không có thể đưa đến 
tự hại, không có thể đưa đến hại nguời, không 
có thê đưa đến hại cả hai, thời thân nghiệp này 
là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc. Một thân nghiệp như vậy là thiện, này La 
Hầu La, nhà ngươi nên làm". 


Giai đoạn hai là giai đoạn một việc đã bắt đầu 
làm, đang làm. Ngay trong giai đoạn này, giai 
đoạn việc làm đang diễn biến, chúng ta vẫn 
tiếp tục phản tỉnh: việc này chúng ta đang làm 
hợp hay không hợp với nêp sông đạo, nêp 
sông Phật giáo, có gây thiệt hại cho mình, cho 


người khác, cho cả hai hay không, hay là 
ngược lại, có đem an lạc cho mình, cho người 
khác, cho cả hai hay không? Nếu qua phản 
tỉnh, xét thấy là có hại cho mình, cho người, 
cho cả hai thì chúng ta hãy cương quyết tiếp 
tục việc làm đó, dù có khó khăn cản trở. 


Cũng như ngày hôm nay, quý vị hoan hỉ đến 
đây lễ Phật, nghe thuyết pháp, làm nhiều thiện 
sự và Phật sự, trong lòng quý vị cảm thấy an 
lạc, hạnh phúc, trí tuệ các vị tăng trưởng. Nếu 
quý vị xét thây đáng như vậy thì quý vị hãy 
yên tâm tiếp tục làm, trong ngày lễ Phật đản 
này cũng như trong các ngày lễ Phật khác, hay 
là mỗi khi có điều kiện. 


Trái lại, có những việc quý vị đang làm, đang 
tiền hành, nhưng trong quá trình làm, quý vị 
xét thấy không có lợi cho mình, cho người, 
không có lợi cho cả hai, thì dù ý muốn ban đầu 
có tốt chăng nữa, quý vị cũng nên chấm dứt 
ngay công việc đó. 


Đức Phật dạy La Hầu La răng: "Này La Hầu 


La, khi nhà ngươi đang làm một thân nghiệp, 
nhà ngươi cần phản tỉnh thân nghiệp ấy như 
sau: Thân nghiệp này ta đang làm, thân nghiệp 
này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, 
đưa đến hại cả hai, thời thân nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khổ. Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, 
nhà ngươi biết thân nghiệp đang làm là bất 
thiện, như vậy thì nhà ngươi hãy từ bỏ một 
thân nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này La Hầu 
La, trong khi phản tỉnh, nhà ngươi biết như 
sau: thân nghiệp nay ta đang làm không đưa 
đến tự hại, không đưa đến hại người, không 
đưa đến hại cả hai, thời thân nghiệp này là 
thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc, 
thân nghiệp như vậy, này La Hầu La, nhà 
ngươi cần phải tiếp tục làm." 


Giai đoạn ba là giai đoạn khi một việc đã được 
làm xong. Chúng ta cũng cần phản tỉnh xem, 
việc mà chúng ta đã làm có hợp hay không 
hợp với nếp sông đạo, nếp sống Phật giáo, có 
gây thiệt hại hay không cho mình và cho 
người, có gây thiệt hại hay không cho cả hai, 


có đem lại an lạc và hạnh phúc hay không cho 
mình và cho người khác hay là cho cả hai. 
Nếu phản tỉnh và nhận thấy việc đã làm có gây 
thiệt hại cho mình và cho người khác hay là 
cho cả hai, thì chúng ta phải thành thật ăn ăn 
hối lỗi, trung thực bộc lộ lỗi lầm với vị đạo sư 
hay là với những người bạn đồng tu, đồng đạo 
của mình. Sau đó, hạ quyết tâm từ nay không 
làm lại một việc làm có hại như vậy nữa. 
Nhưng nếu, qua phản tỉnh, nhận thấy việc 
mình đã làm là hợp với nếp sống đạo, nếp 
sông Phật giáo, đem lại hạnh phúc an lạc cho 
mình và cho ngưòi khác, hay cho cả hai, thì 
chúng ta thật sự hoan hỷ, sẵn sảng làm lại việc 
đó một lần nữa, nhiều lần nữa mỗi khi có điều 
kiện, vì hạnh phúc an lạc của bản thân mình và 
của mọi người. 


Chính Đức Phật cũng đã khuyến cáo La Hầu 
La nên làm như vậy, sau mỗi việc làm cuả 
mình: "Này La Hầu La, sau khi nhà ngươi làm 
xong một thân nghiệp, nhà ngươi cần phải 
phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: "Thân 
nghiệp này ta đã làm, thân nghiệp này của ta 


đưa đến tự hại, đưa đến hại người khác, đưa 
đến hại cả hai, thời thân nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khổ, nếu trong khi phản tỉnh, này La Hầu La, 
nhà ngươi biết như sau: Thân nghiệp này ta đã 
làm, đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa 
đến hại cả hai, thời thân nghiệp này là bất 
thiện đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khổ. Một thân nghiệp như vậy, này La Hầu La, 
nhà ngươi cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, 
cần phải trình bày trước các vị Đạo sư, hay 
trước các vị đồng Phạm Hạnh có trí. Sau khi 
đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ 
trong tương lai". 


"Lại nữa, nếu trong khi phản tỉnh, này La Hầu 
La, nhà ngươi biết như sau: Thân nghiệp này 
ta đã làm, không đưa đến tự hại, không đưa 
đến hại người, không đưa đến hại cả hai, thời 
thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc đem 
đến quả báo an lạc. Do vậy, này La Hầu La, 
nhà ngươi phải an trú trong niềm hoan hý, tự 
mình tu học ngày đêm trong các thiện pháp". 


Đối với mỗi việc làm của thân, tức là thân 
nghiệp, dù khi còn là ý muốn, hay là khi đang 
làm, hay là sau khi đã làm xong, Đức Phật đều 
khuyên La Hầu La cũng như tất cả Phật tử 
chúng ta đều nên tỉnh táo xem xét, là thiện hay 
là bất thiện, nếu là thiện, thì hãy tu học ngày 
đêm đề tăng trưởng những việc làm thiện đó. 
Và nếu là bất thiện thì cũng hãy cô gắng ngày 
đêm đề dứt bỏ, đoạn trừ, đề phòng, ăn năn, hối 
lỗi, để cho những pháp bất thiện đó không bao 
ø1ờ còn tái phạm nữa. 


Không những đối vói việc làm nơi thân, mà cả 
đối với lời nói, đối với mỗi ý nghĩ chớm nở 
trong tâm mình, Đức Phật cũng đều khuyên 
chúng ta phản tỉnh xem xét là thiện hay bắt 
thiện. Nếu là thiện, thì học tập phát huy tăng 
trưởng lên, nếu là bắt thiện, thì phân đầu 
không mệt mỏi để diệt trừ, xóa bỏ. Và chỉ sau 
nhiều lần phản tỉnh như vậy đối với việc làm, 
lời nói và ý nghĩ cuả mình, chúng ta mới có 
thê tiến dần tới chỗ tất cả ba nghiệp của chúng 
ta, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp dần dần 
được trong sạch sáng sủa, hoàn toàn hợp với 


nếp sống đạo, nếp sống Phật giáo. Chúng ta, 
dân dân thực hiện theo đúng lời dạy của Đức 
Phật, như đã ghi trong Kinh Pháp Cú: 


"Không làm mọi điều ác, 
Thành tựu các hạnh lành, 
Tám giữ ý trong sạch, 
Chính lời chư Phát dạy”. 


Tâm ý giữ trong sạch, phải là mối quan tâm 
thường xuyên và hàng đầu của mọi Phật tử 
chúng ta, xuất gia hay tại gia. Vì sao vậy? 
Thưa quý vị, đây là vì, thông thường, người ta 
suy nghĩ trước rồi mới nói, mới làm, tất cả 
chúng ta đều tâm niệm câu kệ I của Kinh Pháp 
Cú: 


"Ý dân đầu các Pháp, 

Y làm chủ, ÿ tạo, 

Nếu với ý ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động, 
Khổ não bước theo sau, 
Như bánh xe vật kéo ” 


Nghĩa là: Tâm ý đã bất thiện, nhơ bẩn, đầy 
tham sân sĩ, thì lời nói, hành động với tâm ý 
như vậy cũng sẽ bất thiện, nhơ bắn, đầy tham 
sân s1, và đem lại quả báo đau khổ. 


Trái lại, như Kinh Pháp Cú nói: 


"Nếu với ý thanh tịnh, 

Nói lên hay hành động, 

An lạc bước theo sau, 
Như bóng không rời hình”. 


Nếp sống đạo, nếp sống Phật giáo, là nếp sống 
với tâm ý trong sạch. Đó cũng chính là nếp 
sông hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc mình tự 
tạo cho mình, đem lại cho mình chứ không 
phải người nào khác, dù là cha mẹ, bà con 
cũng không làm được. Đó chính là ý tứ cuả 
câu kệ 43 trong kinh Pháp Cú: 


"Điêu mẹ cha, bà con 
Không có thể làm được, 

Tám hướng chánh làm được, 
Làm được tốt đẹp hơn!” 


Tâm hướng chánh là tâm thiện, tâm lành, tâm 
trong sạch. 


Trải lại, con người có tâm bắt thiện cũng là 
nØười bất hạnh nhất trên đời, một nỗi bất hạnh 
còn lớn lao hơn, đáng sợ hơn là điều ác kẻ thú 
đem lại cho mình nữa. Kinh Pháp Cú viết: 


"Qan gia hại oan giá, 

Kẻ thù hại kẻ thù, 

Không bằng tâm hướng tà, 
Gáy ác cho tự thân ” 


Vì sao Kinh Pháp Cú lại nói như vậy? Đấy là 
vì tâm bất thiện là kẻ thù ở bên trong, kẻ thù 
làm hại ngắm ngầm, cho nên cũng là kẻ thù 
đáng sợ hơn cả. 


Có vị nêu câu hỏi: Làm sao giữ được cho tâm 
ý luôn luôn thiện lành trong sạch? Làm sao 
giữ cho tâm ý không còn nghĩ ác, nghĩ bất 
thiện? Làm sao đừng có tham sân s1, bớt tham 
sân si, mặc dù vẫn biết tham sân sĩ là sai trái, 
đau khổ? 


Đó là một câu hỏi rất chính đáng, Đức Phật đã 
từng nói: "Rối ren thay loài người!" (Kinh 
Kandakara, Trung bộ II Kinh 5T). Có người 
biết hút thuốc là có hại những vẫn hút, biết 
uống rượu là có hại nhưng vẫn uống. Đó là 
sức mạnh cuả thói quen, một sức mạnh đáng 
sợ. Cũng như một người ổi mãi trong sương 
mai, thế nào áo cũng thắm sương. Muốn cho 
áo mình đươc khô, phải phơi phóng bao nhiêu 
ngày! Đối với tâm người cũng vậy. Tâm người 
nghĩ ác hay nghĩ thiện cũng thành thói quen. 
Mà đã thành thói quen, nhất là thói quen xấu 
thì cũng phải có công phu, mất thời gian mới 
trừ bỏ được. 


Trước hết phải tự tạo cho mình một môi 
trường tốt với những môi trường tốt, những 
thiện trí thức, như sách Phật thường nói. Trong 
kinh Tiểu Kinh Mãn Nguyên (Kinh Trung Bộ 
SỐ 110), Đức Phật giới thiệu cho chúng ta rõ 
thế nào là nếp sống của một người bắt thiện. 
Một người bắt thiện, là một người đầy những 
tánh bất thiện, như không có lòng tin, không 
biết xấu hồ, không biết sợ hãi, nghe ít, biếng 


nhác, thất niệm, kém trí tuệ. Người bất tiện 
suy tư như người bất chánh, suy tư tự làm hại 
mình, suy tư làm hại người khác, suy tư làm 
hại cả hai. Người bất thiện nói năng như người 
bất chánh: Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, 
nói lời phù phim. Người bắt thiện hành động 
như người bất chánh, sát sanh, lấy của không 
cho, tà hạnh trong các dục. Như vậy, với 
những định nghĩa trên chúng ta biết ngay thế 
nảo là người bất thiện và giúp chúng ta tự 
tránh không trở thành người bất thiện. 


Phật tử thường xuyên đến đây Lễ Phật, nghe 
giảng kinh đọc sách Phâạt, cùng nhau nói 
chuyện đạo lý, làm các việc Phật sự và thiện 
sự, đó chính là tự tạo cho mình một môi 
trường tốt bài trừ niệm ác, nây sinh niệm lành, 
niệm thiện. Một người làm thì khó, hay là mới 
bắt đầu làm thì khó. Nhưng nếu có tổ chức, 
nhiều người cùng làm và làm nhiều lần, thành 
quen, thành nếp thì công việc khó khăn mấy 
cũng sẽ hoàn thành tốt đẹp. 


Có môi trường tôt rôi, có bạn bè tôt rôi, chúng 


ta còn phải nô lực bản thân nữa. 


Kinh An Trú Tầm (Kinh thứ 20, Trung Bộ 
Kinh 1), dạy chúng ta phương pháp nô lực 
đúng đắn để nuôi dưỡng niệm lành, loại trừ 
niệm ác. Kinh An Trú Tầm nói có năm biện 
pháp tất cả: 


-- Biện pháp thứ nhất: là lây niệm lành xua 
đuổi niệm ác. Thí dụ, lẫy niệm từ bi xua đuôi 
niệm sân giận Đức Phật dùng ví dụ người thợ 
mộc khéo, dùng một cái nêm hay (Ý nghĩ 
lành) đánh bật một cái nêm khác (ý nghĩ ác). 


-- Biện pháp thứ hai: Là ngẫm nghĩ về hậu quả 
tai hại của niệm ác sẽ dẫn tới tội ác và sự 
trừng phạt. Cũng như một người quan sát thấy 
mình đang đeo xung quanh cô một cái xác chó 
chết, sợ quá, liền vứt bỏ đi. Cũng như hiện 
nay, người nghiện thuốc lá suy nghĩ thấy hút 
thuốc có thê gây cho mình và con cái mình 
(ngửi khói thuốc) mắc bệnh ung thư, phát sợ 
bèn bỏ thuốc hút. 


-- Biện pháp thứ ba: là cố găng, quên niệm ác 
đi, đừng nghĩ tới nó nữa. Phật lây ví dụ một 
người nhằm mắt đề khỏi phải thấy một vật gì 
đó có thể thúc đầy mình làm ác. 


-- Biện pháp thứ tư: là hãy chận giòng niệm ác 
lại, để cho nó giảm bớt sức mạnh. Đức Phật 
dùng ví dụ một người đang chạy, chuyên sang 
đi, rôi chuyên sang đứng, rôi ngôi, rôi năm. 

Tôi có thê lẫy ví dụ hút thuốc đề minh họa lời 
Phật. Một người nghiện, thấy bao thuốc lá cầm 
ngay lấy, rút thuốc đánh diêm châm, hít hai ba 
hơi luôn. Bây giờ thấy bao thuốc, khoan cầm 
lây bao, và khi đã cầm lấy bao rồi, thì khoan 
rút điều thuốc rqa, khoan châm diêm, hay là đã 
châm diêm rồi, thì khoan hít một hơi v.v... Bởi 
vì, mỗi khi dừng lại như vậy, chúng ta đều có 
thể phản tỉnh, nhớ đến lời đặn của thầy thuốc 
về thuốc lá gây bệnh ung thư như thế nào, lời 
nhắn của vợ hút thuốc tốn tiền như thế nào 
v.v... nhờ vậy, có thê ngăn không hút thuốc 
nữa. 


-- Biện pháp thứ năm: là dùng ý chí, nghị lực 


không chê niệm ác, không cho nó sanh khởi, 
Phật ví dụ một người khoẻ vật ngã một người 
yêu. 


Trên đây là năm biện pháp khống chế và loại 
trừ niệm ác, được Đức Phật giảng trong Kinh 
"An Trú tầm". Đó là những lời dạy thiết thực 
và cụ thể, mọi người đều có thể áp dụng trong 
cuộc sống hàng ngày. Một điều chúng ta cần 
ghi nhớ là tất cả các niệm đều vô thường, dù 
ác hay thiện, nếu nó không được nuôi dưỡng 
băng những niệm tương ứng và nhất là việc 
làm tương ứng. Tôi lấy ví dụ niệm hút thuốc 
của người hút thuốc lá. Niệm hút thuốc đó 
được nuôi dưỡng bằng những niệm như là hút 
thuốc là vô hại, hút thuốc thêm sáng kiến, hút 
một điều có thể giảm thọ vài ba giây nhưg 
cười một tiếng lại tăng thọ bảy giây v.v.. Nếu 
chúng ta không nuôi dưỡng niệm hút thuốc 
bằng những niệm như vậy, trái lại chống đối 
nó, bải trừ nó băng những niệm như hút thuốc 
gây bệnh ung thư, hút thuốc hại phối, hút 
thuốc tốn tiền v.v.. thì niệm hút thuốc có thể 
dần dần không còn chi phối chúng ta như 


trước nữa. Và chúng ta có thê tiễn tới bỏ thuốc 
lá mà không gặp khó khăn gì. 


Một điều nữa, chúng ta cũng cần ghi nhớ là 
niệm thiện nói chung mạnh hơn niệm ác, cũng 
như ánh sáng mạnh hơn bóng tối vậy. Niệm ác 
sỡ dĩ chi phối chúng ta được là vì chúng ta 
không biết nó là ac. Nếu nhận mặt nó được là 
ác, thì tự nhiên nó sẽ tan biến đi. Chính vì vậy, 
mà Kinh sách Phật khuyên chúng ta nên luôn 
luôn chánh niệm tỉnh giác, biết rõ mình đang 
nghĩ gì, nói gì, làm gì và ý nghĩ đó, lời nói đó, 
việc làm đó là thiện hay bất thiện, đem lại an 
lạc hay đau khổ cho mình và cho người. Có 
người nghĩ ác mà không biết mình là ác. Con 
người như thế rất khó tu tập bỏ ác làm lành. 
Cũng như có người làm điều thiện mà không 
biết mình làm điều thiện thì cũng rất khó tăng 
trưởng điều thiện. 


Cuộc sông của người Phật tử phải là một cuộc 
sông tỉnh táo, biết thiện là thiện để phát huy 
điều thiện vốn có, học những điều thiện mình 
chưa có. Đồng thời cũng phải biết ác là ác thì 


mới loại bỏ điều ác mình đã phạm và phòng 
hộ những điều ác chưa sanh khởi. Nói tóm lại, 
tăng điều thiện vốn có, học những điều thiện 
chưa có, bỏ điều ác vốn có, tránh điều ác chưa 
có: đó phải là nếp sống tinh tấn của mọi Phật 
tử chúng ta. 


Đó cũng là định nghĩa chữ "Chánh tính tấn", 
Sammà vàyama, trong Bát chánh đạo mà Đức 
Phật khuyên tất cả Phật Tử chúng ta cần phải 
hành trì. "VỊ Thánh đệ tử sông tinh cần tinh 
tấn từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các 
thiện pháp, nô lực kiên trì tinh tấn, không từ 
bỏ gánh nặng đối với thiện pháp". (Tăng Chi 
II, trang 18). 


Trên đây, chúng tôi có nói dùng niệm thiện 
xưa đuôi niệm ác. Các vị có thê hỏi đó là niệm 
thiện gì?. 


Các Kinh Phật thường dạy pháp tu "Tám 
chánh đạo" bằng chánh Tri kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tám pháp 


môn tác thành con người toàn thiện, tám pháp 
môn xây dựng một nếp sống Phật giáo hoàn 
mỹ, thiết thực ứng dụng vào đời sông thực tại. 
Một con người chí thiện tất nhiên phải là con 
người có tri kiến chơn chánh có tư duy chơn 
chánh, có ngôn ngữ chơn chánh, có ba nghiệp 
chơn chánh, có sinh kế chơn chánh, có ý niệm 
chơ chánh và có thiền định chơn chánh. 


Thực là sai lầm khi có một người nào đó buộc 
tội đạo Phật chúng ta như là tiêu diệt mọi tình 
cảm của con người, như là phi nhân bản! Trái 
lại, có thể nói đạo Phật là đạo nhân bản nhất 
bời vì nói giúp cho mọi người phấn đấu đề trở 
thành những con người hoàn thiện, những bậc 
Thánh trên thế gian này, những con người hội 
tự một cách đầy đủ và hoàn mỹ nhất những 
đức hạnh từ bị và trí tuệ. Con người có trí tuệ 
và tình thương rộng lớn (từ bị): đó phải là 
hướng phần đấu của tất cả chúng ta, vì đó là 
mâu mực, của con người hoàn thiện theo quan 
điểm Phật giáo. 


Đó là một hướng phấn đấu cụ thể, không có gì 


là viễn vông xa vời, Đức Phật và hằng bao thế 
hệ đệ tử đắc đạo của Ngài chứng tỏ con người 
mẫu mực hoản thiện đó không phải là một cấu 
trúc không tưởng mà đã là, đang là, sẽ là 
những con người sông, thực tại nếu biết cô 
găng phần đầu theo con đường. Bát chánh đạo 
mà Đức Phật đã vạch ra. 


Giá trị bất hủ của đạo Phật chính là ở chỗ nó 
vạch ra con đường cụ thê giúp cho mỗi người 
chúng ta trở thành con người hoàn thiện, con 
người sống hạnh phúc và tự do, con người 
mẫu mực về trí tuệ và tình thương rộng lớn. 


Đó cũng chính là bức thông điệp mà Đức Phật 
để lại chúng ta: bức thông điệp kêu gọi mọi 
người chúng ta hãy phấn đấu đề trở thành 
những con người hoàn thiện, những con người 
giải thoat khỏi ba độc Tham, Sân và S1, những 
con người tâm giải thoát và trí tuệ giải thoát, 
xứng đáng là học trò đức Phật, con đẻ tinh 
thần cuả Đức Phật. 


Trong thế giới đầy hận thủ này, chúng ta hãy 


sông không hận thù, hãy nêu gương sáng của 
cuộc sông đầy tình thương. Trong thế giới đầy 
bóng tối này, bóng tối của đe dọa chiến tranh, 
và nếp sông phi đạo đức, chúng ta hãy thắp lên 
ngọn đèn của trí tuệ, của hiểu biết và thông 
cảm. 


Xã hội không nhìn chúng ta, đánh giá chúng ta 
qua sách Phật và tượng Phật, mà nhìn chúng 
ta, đánh giá chúng ta qua con người cụ thể của 
chúng ta, qua việc làm và lời nói cụ thê của 
chúng ta, có thê hiện trung thành hay tương 
phản lại với ý tưởng từ bị và trí tuệ của Đạo 
Phật. 


Đức Phật cũng vậy, Ngài nhìn chúng ta đánh 
giá chúng ta không phải qua tượng, tranh Phật, 
qua sách Phật ghi chép lời Ngài có đúng hay 
không, mà là qua nếp sống hàng ngày cụ. thê 
của Tăng ni Phật tử chúng ta có thật là nếp 
sông đạo, nếp sống Phật giáo hay không. Nếu 
thật sự, chúng ta sông, ứng xử, hành động theo 
đúng những lời dạy cuả Phật, thì dù Đức Phật 
có nhập Niết Bàn cách đây ba ngàn năm, 


nhưng Ngài vẫn luôn luôn ở bên cạnh chúng 
ta, theo dõi hướng dân, khích lệ chúng ta. 


Trong ngày lễ Phật Đản trang trọng này, chúng 
tôi hy vọng đó là niềm tin của tất cả chúng ta, 
và tất cả chúng ta sẽ sống theo niềm tin đó. 


Kính chúc tất cả quý vị trọn hưởng một mùa 
Phật Đản tràn đây Từ bị và Trí tuệ. 


Nam mô Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Tỳ kheo Thích Minh Châu 


